TỨ DIỆU ĐÉ 


NHÀ XUÁT BẢN TỪ ĐIÊN BÁCH KHOA 


109 Quán Thánh - Ba Đình - Hà Nội 
Tel: (04) 3733 9361 
Fax: (04)3843 8951 
Website: www.nxbtdbk.vn 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 


NGUYÊN HỮU HOÀNH 
Biên tập: Pháp Minh 
Sửa bản in: Pháp Minh 
Trình bày: Hoàng VI 
Thiết kế bìa: ............... 
TH 2xáyks: cuốn, khổ 14,5 x 20,5 cm tại ............ Số đăng ký 


- / CXB/......../TĐBK. Quyết định xuất bản số: ...../BKQĐ. 
In xong nộp lưu chiêu Quí Iv năm 2013. 


PHẠM KIM KHÁNH 


TỨ DIỆU ĐỂ 


NHÀ XUẤT BẢN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA 


MỤC LỤC 


Lời mở đâu 


I. KHÔ 
1. Phật giáo và vấn đề đau khổ 
2. Khổ-Khổ (dukkha-dukkhaia) 
3. VôThường-Khổ (viparinama - dukkhaiä) 
4. Hành-Khổ (sankhãra-dukkhatä) 


XI. ÁI DỤC: _ 
NGUYÊN NHÂN SINH ĐAU KHÔ 
Ái dục: Nguyên nhân sinh đau khổ 
Kết Luận 
Vài Tích Chuyện Liên Quan Đến Ái Dục 
Viết Theo Quyền “Buddhist Legends” 
(Harward Oriental Series) 


II. NIẾT BÀN: 
CHÁM DỨT ĐAU KHÔ 


13 
1ã 
34 
37 
4I 


ộ 


No 
65 


6ó 


79 


IV. BÁT CHÁNH ĐẠO: 


CON ĐƯỜNG DỨT KHÔ 
Chánh Kiến (Sammä Di{thi) 
Chánh Tư Duy (Samma Sankappa) 
Chánh Ngữ (Samma Vacđ) 
Chánh Nghiệp (Samma Kammant4) 
Chánh Mạng (Samma AjTva) 
Chánh Tỉnh Tấn (Sammä Vãyama) 
Chánh Niệm (Samma Safi) 
Chánh Định (Samma Samadhi) 
Đặc Tính Của Con Đường 


Giới, Định, Tuệ là Con Đường Giải Thoát. 


Băng Cách Nào Bát Chánh Đạo 
Là Con Đường Giải Thoát? 


97 

98 
107 
121 
132 
138 
1ẠI 
146 
163 
186 
189 


ng 


Lời mở đâu 


Vào một thuở nọ Đức Thế Tôn ngự trong khu rừng của 
ông Kỳ Đà (Jeta), Jetavanna, gần thành Xá Vệ (Sãvatth1). 
Khi đêm về khuya, có một vị trời dung nhan lộng lẫy, 
hào quang tỏa ra sáng rực toàn thể khu tịnh xá, tên 
Rohitassa, đến hầu Phật. Lúc đến gần Đức Phật, vị trời 
Rohitassa kính cần đảnh lễ Ngài, xong đứng qua một 
bên. Rồi vị trời Rohitassa bạch hỏi Đức Thế Tôn: 


“Bạch Hóa Đức Thế Tôn, có thê được chăng, bằng 
cách đi mãi, đi mãi, ta biết được, thấy được, hoặc đến 
được, mức tận cùng của thế gian. Nơi mả không có sinh, 
không có già, không có chết, không từ giã cõi này và 
không tái sinh trở lại?” 

- Không thể được, này đạo hữu, Như Lai tuyên ngôn 
rằng bằng cách đi mãi, đi mãi, ta không thể biết được, 
thấy được, hoặc đến được, mức tận cùng của thế gian, 
nơi mà không có sinh, không có già, không có chết, 
không từ giã cõi này và không tái sinh trở lại. 


8 | TỨ DIỆU ĐẾ 


- Quả thật tuyệt luân, Bạch Hóa Đức Thế Tôn, thật 
là phi thường, Bạch Hóa Đức Thế Tôn, Ngài đã ban dạy 
một cách tuyệt vời rằng không thể nào biết, thấy, hoặc 
đến, tận mức cùng tột của thế gian bằng cách đi, đi mãi. 


Trong một tiền kiếp của tôi, lúc ấy là đạo sĩ tên 
Rohitassa, con của Ông Bhoja, nhờ có thần thông, có 
thể đi trên không trung. Bạch Hóa Đức Thế Tôn, tôi đi 
mau như thế này. Thí dụ như có người kia, một tay thiện 
xạ, đã dày công tập luyện, có tài, và đã thuần thục trong 
nghề băn cung. Người ấy giương một cây cung thật 
cứng vả bắn một mũi tên nhẹ, toàn hảo, xuyên qua một 
khoảng dài bằng bề ngang của cái bóng cây kè, thì trong 
khoảng thời gian mà mũi tên lướt xuyên qua bóng cây 
kè, tôi có thể bước một bước dài từ biển Đông sang biển 
Tây. Đi nhanh và bước dài như vậy, lúc ấy tôi nguyện 
đi, đi mãi cho đến mức cùng tột của thế gian. Và xuyên 
qua những ngày tháng còn lại của đời tôi - cả trắm năm 
- ngoải những thời gian cần thiết để ăn uống, đi tiểu và 
nghỉ ngơi, tôi đi trọn cả trắm năm, nhưng cũng không 
đến được mức tận cùng của thế gian, và phải chết dọc 
đường. Thật là tuyệt diệu, Bạch Hóa Đức Thế Tôn, quả 
thật là phi thường, Bạch Hóa Đức Thế Tôn, Ngài đã ban 
dạy một cách tuyệt vời rằng không thể nảo biết, thấy, 
hoặc đến, mức tận cùng của thế gian bằng cách đi mãi, 
đi mãi. 


Pbạz Kứ Kbáub | 9 


- Quả thật vậy, này đạo hữu, Như Lai tuyên ngôn 
đúng như vậy. Không phải bằng cách đi mãi, đi mãi, 
mà có thể đến tận mức cùng tột của thế gian, chấm dứt 
đau khô.” 


Để tìm hiểu chân lý về bản chất của đời sống, thông 
thường người ta hướng tầm mắt ra bên ngoài hay lên 
trên. Phật Giáo dạy ta nhìn vào bên trong chính bản 
thân mình. Đức Phật thành đạt Đạo Quả Vô Thượng, 
Chánh Đăng Chánh Giác cũng nhờ tìm hiểu chân lý nơi 
bản thân Ngài. Một mình giữa rừng sâu, ngày đêm trằm 
tư mặc niệm, gom tâm quan sát từng yếu tố vật chất và 
tỉnh thần của bản thân mình, Đức Phật đã tìm ra Ánh 
Sáng Chân Lý. Vì thế, Ngài dạy rằng tất cả chân lý của 
thế gian đều nằm vỏn vẹn trong tắm thân (nhỏ bé) dải 
một sải này. 

Đức Phật luôn luôn đề cập đến các vấn đề có liên 
quan đến đời sống con người, và những lời dạy quý báu 
của Ngài luôn luôn căn cứ trên những sự kiện và những 
chân lý thực tiễn mà mọi người đều có thể quan sát, 
chứng nghiệm, và kiểm soát. Phật Giáo là một tôn giáo 
căn cứ trên lý trí. 

Phật Giáo đặt nền tảng trên bốn chân lý gọi là Tứ 
Diệu Đé, tiếng Phạn là 4ziya Sacca. 


Ariya, bậc Hiên Thánh, là người hoàn toàn trong 
sạch, người đã gội rửa mọi ô nhiễm, mọi tham vọng, đã 


10 | TỨ DIỆU ĐẾ 


thành đạt Thánh Đạo và Thánh Quả, bậc Thánh Nhân. 
Đạo Quả Phật cao thượng hơn tất cả các Thánh Quả. 


Sacca (sanskrit: Safya) là chần lý, cái gì thật sự có, 
sự thật hiển nhiên, tuyệt đối, vĩnh cửu, bất di dịch, một 
sự kiện không còn bàn cãi hay tranh luận nữa. Chân lý 
không thể bị hoàn cảnh, thời gian, hay sự vật chi phối. 
Chân lý không thê biến đổi. 

Ariya Saccä, bao gồm bốn chân lý cao siêu thâm 
diệu, Tứ Diệu Đé, là những chân lý mà bậc Thánh Nhân 
hoàn toàn trong sạch, tức Đức Phật, đã tìm ra. Ariya 
Saccã hay Tứ Diệu Đề cũng có nghĩa là những chân 
lý khả dĩ đưa chúng sinh đến nơi hoàn toàn trong sạch 
của các bậc Thánh Nhân. Tứ Diệu Đề là những chân 
lý thiên nhiên, sẵn có từ muôn đời, không phải do Đức 
Phật tạo ra. Dầu có Đức Phật hay không, những chân 
lý ấy vẫn hiện hữu. Đức Phật chỉ là người đã khám phá 
những chân lý ấy và truyền dạy lại cho thế gian, vốn bị 
màn vô minh bao phủ. Bốn chân lý ấy là: 


Khổ đề (Dukkha Ariya Sacc3), 
Tập để (Samudaya Ariya Saccä), 
Diệt Đề (Nirodha Ariya Saccä), và 


Đạo để (Magga Ariya Saccä). 


lập sách nay la ob0ơuyg bài UiễJ riêng rẽ 
bao gôu 2b1ue thảnh phân khúc ủbaút 
của Tứ Diệu Đế. 


Phật giáo và vấn đề đau khổ 


Đức Phật, lúc sinh ra là Thái Tử Sĩ Đạt Ta, hay Tất Đạt 
Đa (Siddhartha), một người như tất cả mọi người. Vào 
năm 35 tuổi Ngài khước từ cuộc sống trên nhung lụa 
của cung vàng điện ngọc và trở thành Đạo Sĩ Cồ Đàm 
(Gotama). Sau sáu năm theo học với các vị đạo sư trứ 
danh thời bấy giờ và thực hành các pháp tu khô hạnh đến 
mức cùng cực mà không thâu đạt được kết quả mong 
muốn, Đạo Sĩ Gotama tìm đến nơi vắng vẻ tại Ưu Lâu 
Tần Loa (Uruvela), giữa khu rừng tươi tốt, bên cạnh 
một dòng sông ngoạn mục, rồi ngày đêm gom tâm quan 
sát từng yếu tố vật chất và tinh thần của chính bản thân 
mình Ngài tìm ra ánh Sáng Chân Lý, trở thành Phật, bậc 
Chánh Đắng Chánh Giác (Sammã Sambuddha). Từ đó, 


14 | TỨ DIỆU ĐẾ 


trong 45 năm trường, Đức Phật Gotama đi cùng khắp 
miền Bắc xứ ấn Độ, từ làng này đến làng khác, từ tỉnh 
nọ đến tỉnh kia, đi trên các con đường lớn và các nẽo 
nhỏ, để ban bố cho nhân loại bức thông điệp hòa bình 
và an tịnh, bủa rộng vừng hào quang từ bi và trí tuệ vô 
lượng vô biên của Ngài bao trùm tất cả sinh linh. Tôn 
giáo do Ngài sáng lập được gọi là Phật Giáo. 


Như vậy, Phật Giáo xuất phát từ nhân sinh, hướng về 
nhân sinh, và nhằm phục vụ nhân sinh. 


Đức Phật không đặt nền tảng giáo lý trên sự sợ sệt 
một oai lực siêu thế huyền bí nào, cũng không dạy hàng 
tín đồ phải mong nhờ sự giúp đỡ nào từ bên ngoài, hay 
trông đợi một sự cứu rỗi từ trên ban xuống. Trong kinh 
Kalãma Sutta (Aguttara Nikãya, Tăng Nhất A-Hảàm, 
quyền I) Đức Phật dạy chăng nên vội vã tin chắc một 
điều gì mà phải luôn luôn dùng lý trí quán trạch, quan 
sát, xét đoán tỉ mỉ, tận tường, phân biệt đâu là lẽ phải rồi 
mới quyết định tin cùng không. Ngài dạy người Kalãma, 
“Không nên chấp nhận điều gì là chân lý chỉ vì tập tục 
cô phong truyền lại như thế, chỉ vì có lời đồn đại như 
vậy, chỉ vì điều ấy đã có ghi chép trong kinh sách, chỉ 
vì mình ức đoán hay suy diễn như thế. Không nên chấp 
nhận điều gì chỉ vì mình thấy bề ngoài hình như nó là 
vậy, chỉ vì điều ấy thích hợp với thành kiến của mình, 
hay chỉ vì vị tu sĩ đã thốt ra điều ấy đã được ta kính trọng 
từ trước ... 


Phạz Kữu Kbánb | 15 


“Tuy nhiên ... khi tự các con hiểu rõ rằng, "Những 
điêu này hợp luân lý, những điễu này không đáng bị 
khiển trách, những điều này được các bậc thiện trí thức 
tán dương, nếu thực hiện những điều này sẽ được an 
vui hạnh phúc, thì hắn các con phải hành động đúng 
như vậy. ” 

Để tìm hiểu chân lý về bản chất của kiếp nhân sinh 
thường người ta nhìn ra bên ngoàải và nhìn lên trên - 
hướng ngoại và hướng thượng. Phật Giáo dạy hướng 
nội, hãy nhìn vào bên trong bản thân mình, bởi vì: 


“Trong tấm thân nhỏ bé này (nguyên văn: tấm thân 
dài một sải này), cùng với trì giác và tw tưởng, Như 
Lai tuyên bố thể gian, nguồn gốc của thể gian, sự 
chấm dứt thể gian, và con đường dân đến chấm dứt 
thế gian. ” - Kinh Rohitassa Sutta. 


Danh từ /okz mà ở đây được phiên dịch là “thế gian” 
hàm xúc ý nghĩa thế gian đau khổ, và đau khổ là kinh 
nghiệm của thế gian bên trong ta. 

Dukkha là danh từ Päli mà Đức Phật dùng để chỉ 
cái thường được phiên dịch là đau khổ. Vậy, để được 
rõ ràng hơn, ta hãy tìm hiểu ý nghĩa bao hàm trong 
chữ dukkha. 


Trong quyền “Đức Phật và Phật Pháp” (The Buddha 
and His Teachings), Ngài Đại Đức Narada giải thích: 


l6 | TỨ DIỆU ĐỂ 


“Đứng về phương diện cảm giác, dukkha là cái gì làm 
cho ta khó chịu đựng (“du” là khó, “kha” là chịu đựng). 
Nếu xem như một chân lý trừu tượng, dukkha hàm xúc 
ý nghĩa khinh miệt, “du”, và trống rỗng, “kha”. Thế 
gian nằm trong sự đau khổ, và như vậy là đáng khinh 
miệt, không đáng cho ta bám níu. Thế gian là một ảo 
ảnh, không có thực chất. Do đó thế gian là rỗng không, 
hư vô. Vậy, dukkha có nghĩa là một hư vô đáng khinh 
miệt, không đáng cho ta luyến ái và bám níu.” 


Trong bải thuyết trình về Tứ Diệu Đế, “The 
Sigmficance of The Four Noble Truths” - The Wheel 
Publication No. 123), ông V.F. Gunaratna giải thích danh 
từ dukkha như sau: 


“Danh từ Dukkha gồm hai thành phần, “du” và 
“kha”. “Du” là một tiếp đầu ngữ hàm xúc ý nghĩa xấu, 
thấp kém, đê tiện, hẻn hạ, hay tầm thường. “Kha” là 
trống rỗng, nông cạn. Hai thành phần này hợp chung lại 
ám chỉ một cái gì xâu, không đáng được ưa thích, bởi vì 
nó trống rỗng, huyền ảo, không có thực chất, không làm 
thỏa mãn, và thường được phiên dịch là “đau khổ”, hay 
“khổ não”. Tuy nhiên hai chữ, đau khổ và khô não, chỉ 
bao hàm những ý niệm về một trạng thái khó chịu, tinh 
thần hay vật chất, mà không diễn đạt trạng thái rỗng 
không, huyền ảo và không thực của Phạn ngữ dukkha. 
Dukkha không những phải gợi trong tâm ta những ý 


Phạm Kứữu Kbánb | 17 


niệm không làm thỏa mãn của sự vật trên thế gian, trạng 
thái không thực, và dĩ nhiên, đưa đến thất vọng, phiền 
muộn và bất ôn của tất cả những gì tạo nên môi trường 
sống của chúng ta. Dukkha bao gồm trạng thái chênh 
lệch, dao động và xáo trộn triền miên nói tiếp mà tất cả 
chúng sinh phải chịu vì không tìm được trong thế gian 
này trạng thái vững bên, ôn định và thường còn. Tắt cả 
sự vật bên trong và bên ngoài ta đều ở trong trạng thái 
luôn luôn sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, vô cùng tận, tạo 
nên cảnh “bất toại nguyện” và “bất ôn định” của toàn 
thể vũ trụ.” 


Trong Bài Pháp Đầu Tiên, gọi là Kinh Chuyển Pháp 
Luân, Đức Phật mô tả cái khổ như sau: 

“Hõi này các Tỳ Khưu, bây giỏ, đáy là chân lý thâm 
diệu về sự khổ. Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết 
là khổ, sống chung với người mình không ưa thích là 
khổ, xa lìa người thân yêu là khổ, mong muốn mà không 
được là khổ. Tóm lại, bám níu vào ngũ uẩn là khổ. ” 


Một câu chuyện thuật lại như sau: 


Người kia đi quanh quần giữa một khu rừng mênh 
mông đây chông gai và đá nhọn. Trong khi lang thang 
bất định anh sực nhìn lại phía sau, và thấy một thớt voi 
đang rượt theo. CHựt mình, anh vụt chạy. Voi đuôi theo. 
Chạy đến một cái giếng cạn, anh định nhảy xuống đề 
tránh voi. Nhưng thấy dưới đáy giếng có con rắn độc. 


18 | TỨ DIỆU ĐẾ 


Thớt voi lù lù trờ tới. Hoảng hốt, anh chụp lẫy một dây 
rừng từ cây cao lòng thòng phía trên miệng giếng và vội 
vã trèo phăng lên, bất chấp gai nhọn đây trên sợi dây, 
làm trầy cả mình mấy và tay chân. Lúc ấy anh chàng 
ngước mặt nhìn lên, thấy một tô ong. Bầy ong bay tủa 
ra vây đánh anh. Phía trên nữa có hai con chuột, một 
trắng một đen, đang cặm cụi gậm nhắm sợi dây mà anh 
đang đeo trên đó. Vừa lúc ấy một giọt mật từ tô ong rơi 
xuống ngay vào miệng anh. Bấy giờ, quên cả thớt voi 
đang rượt, con rắn độc đang nằm dưới đáy giếng, sợi 
dây đây gai nhọn quàu trầy cả mình mây, bầy ong đang 
vây đánh, và hai con chuột đang gậm nhấm sợi dây, anh 
mê mệt thọ hưởng giọt mật một cách thỏa thích...” 


Đó là hình ảnh của cuộc sống mà chúng ta đang 
sống: Người lang thang lạc bước giữa rừng là chúng ta. 
Khu rừng mênh mông đây chông gai và đá nhọn là kiếp 
nhân sinh trong vòng luân hồi. Thớt voi tượng trưng 
cho Tử Thần. Con rắn độc năm dưới đáy giếng là sự già 
nua. Sợi dây rừng đây gai nhọn là sự sinh. Bầy ong là 
những nôi khổ đau luôn luôn đe đọa tình trạng an lành 
của chúng ta. Giọt mật hình dung những thú vui hiếm 
hoi trong đời sống. Hai con chuột, một trắng, một đen, 
là ngày và đêm... 


Quả thật vậy, cuộc sống của chúng ta trong vòng 
luân hồi không giống như một vườn hoa hồng tươi 


Phạz Kữu Kbánb | 19 


đẹp, lộng lẫy màu sắc và bát ngát hương thơm, mà tựa 
hồ như một khu rừng mênh mông, đầy chông gai và 
đá nhọn. Trên bước viễn du trong vòng luân hồi từ vô 
lượng kiếp, chúng ta vẫn còn đang lặn hụp trong những 
kiếp sống triền miên tiếp diễn mà không tìm được lối 
thoát. Hạnh phúc mà phần đông chúng ta mong tìm 
chỉ là sự thỏa mãn một vài ước vọng. Nhưng vừa khi 
đạt đến điều mong mỏi ta lại ước mơ điều khác, và cứ 
thế không ngừng. Chúng ta không bao giờ thỏa mãn 
trọn vẹn, vì không bao giờ biết là đủ. Lẽ dĩ nhiên, một 
ước vọng không được toại nguyện làm cho ta đau khổ. 
Nhưng dầu có được toại nguyện đi nữa, ta lại lo âu, bận 
tâm suy nghĩ để gìn giữ, sợ nó mất đi. Trong cảnh cơ 
hàn ta ước mong được sang trọng giàu có, rồi khi được 
giàu sang ta lại lo sợ phải nghèo đói cơ cực. Nhưng 
trong cuộc sống vô thường tạm bợ này có thú vui nào 
tồn tại mãi mãi, có hạnh phúc nào vĩnh tồn. Mặt trời 
mọc ở phương Đông chỉ để lặn ở phương Tây, hoa nở 
tốt tươi buồi sáng để rồi tàn úa về chiều, mọi cuộc sum 
họp vui vầy đều phải chấm dứt trong cảnh phân tán 
chia ly, vừa lúc sinh ra đời đã mang theo mầm mống 
chết. Chừng ấy nồi sầu muộn càng sâu đậm. Trong thế 
gian huyền ảo, tạm bợ và vô thường, ngã chấp, và đầy 
tham vọng này, chúng ta không thể tìm được hạnh phúc 
thật sự, trường tồn vĩnh cửu. 


20 | TỨ DIỆU ĐẾ 


Sinh, già, bệnh, chết, là những gì mà trong đời sống 
không ai có thể tránh khỏi. Và bốn trạng thái đau khô ấy 
được tượng trưng trong câu chuyện bằng sợi dây, con 
rắn độc, gai nhọn trên sợi dây, và thớt voI. 


Cái sinh mà trong câu chuyện được tượng trưng 
bằng sợi dây đầy gai nhọn phải được hiểu là sự sống, và 
sự sống trong một kiếp bắt đầu lúc vừa được bà mẹ thọ 
thai, không phải lúc con lọt lòng mẹ. Vài người tưởng 
tượng thai bào như một nơi chốn ấm cúng đây đủ tiện 
nghi, hay như một tịnh thất đượm nhuần tình thương mà 
con người ân rút vào đó một thời gian đề tịnh dưỡng tâm 
linh. Trong thực tế, được thọ thai vào lòng mẹ không 
giống như hiện thân vào nằm trong một đóa hoa sen đẹp 
đẽ, tinh khiết và có mùi thơm ngọt ngảo êm dịu. Trái 
lại, tứ bề là những gì nhơ nhớp, tanh hôi. Không có gì là 
hấp dẫn cho cả mẹ lẫn con. Sau chín tháng mười ngày 
chịu đựng mọi khổ đau nằm trong một cái bọc, em được 
kéo lôi, thoát ra khỏi lòng mẹ, và đưa vào đời. Một lần 
nữa, mẹ vả con vô cùng đau đớn. Mẹ nhăn nhó rên siết, 
con cất tiếng chào đời bằng giọng la khóc ... trong khi 
mọi người khác hân hoan thỏa thích đón mừng. 

Khi nói sinh là khổ, không phải chúng ta chỉ nghĩ 
đến nỗi khổ nhọc và hiểm nguy gây nên do cảnh mang 
nặng đẻ đau, mà sâu xa hơn, ta phải nhận thức rằng 
chính cái sinh là đầu dây mối nhợ, là khởi duyên, tạo 


Phạz Kữu Kbánb | 21 


cho cái khổ bám vào. Nếu không sinh tức không có sự 
sống, và không sống tức không có khổ. Vì lẽ ấy mục 
tiêu cứu cánh của người Phật tử là thoát ra khỏi vòng 
sinh tử luân hồi, tức thoát ra khỏi mọi khổ đau. Nhưng 
bản chất tự nhiên của chúng sinh là cô bám vảo sự sống, 
giống như anh chàng bị gai quảu trầy cả mình mây mà 
vẫn đeo chắc sợi dây, vì ái dục là một năng lực vô cùng 
hùng mạnh, luôn luôn tiềm tàng ngủ ngầm trong tất 
cả mọi người. Chính ái dục - thô kịch hay vi tế - thúc 
đây ta đeo níu, cỗ bám chắc vảo sự sống dưới mọi hình 
thức và do đó, dẫn dắt ta mãi mãi phiêu bạt trong biển 
trầm luân. 


Đã sinh ra, tất trưởng thành và đi dần đến cảnh già 
nua. Trong câu chuyện, con rắn độc năm dưới đáy giếng 
tượng trưng cho tuôi già. Danh từ “jarä” mà Đức Phật 
dùng ở đây không phải chỉ riêng tuôi già, mả hàm xúc 
ý niệm “đi dân đến tuôi già”, hay “hư hoại” đi dần đến 
“diệt vong”. Như vậy có sự biến đôi từ lúc còn trong 
bào thai chứ không đợi đến lúc lọt lòng mẹ. Lẽ dĩ nhiên, 
tóc bạc răng long, lưng còm gối mỏi, là cảnh già nua 
phát lộ ra ngoài và nôi bật một cách hiển nhiên, tất cả 
mọi người đều thấy. Nhưng từ khi được mẹ thọ thai, 
trong từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc, chúng ta 
luôn luôn biến đôi, liên tục trưởng thành, không ngừng 
trở thành một cái gì mới, rồi đi dần đến cảnh già nua, 
diệt vong và tan rã. 


22 | TỨ DIỆU ĐẾ 


Tất cả mọi sự vật được cấu thành (sahkhãra, hành) 
đều phải hư hoại và diệt vong. Lẽ dĩ nhiên, cơ thể vật 
chất của chúng ta - do nhiều thành phần lớn nhỏ cấu 
hợp - ắt phải hoại diệt. Đó là dukkha, đau khô, đối với 
những ai hằng bám níu vào thân của mình, chấp rằng 
đây là “tôi”, cái này “của tôi”. Chúng ta có thể nhìn sự 
hư hoại của thân và tâm dưới ba phương diện. Trước 
tiên là một phần của thân hư hoại, không thể hoạt động 
như ý ta muốn, như một cánh tay hay một cái chân bại 
xụi, một bộ phận trong mình bị tê liệt... và hằng trăm 
triệu chứng ương yếu khác. Trường hợp thứ nhì là giác 
quan hư hỏng, như đui mù, câm điếc chăng hạn. Và thứ 
ba là tâm thần hư hoại, như thần kinh rối loạn, mất trí 
nhớ, trở nên lãng trí, không còn hiểu biết rõ ràng. Tất 
cả những trạng thái hư hoại ấy đều đưa đến đau khổ. 
Nhưng nếu so sánh, hai phương diện hư hoại đầu, dầu 
rất khó chịu đựng, vẫn không sâu xa bằng phương diện 
thứ ba. Ta có bị tật nguyên thế nào, trạng thái đau khổ 
chỉ kéo dài trong một kiếp sống, trong khi người mà 
tâm thần hư hoại ắt không đủ sáng suốt để đi theo con 
đường của Giáo Pháp, và như vậy, phải chịu khổ đau 
triỀn miên trong nhiều kiếp sinh tôn. 


Nhiều bạn trẻ rất hãnh diện với thân hình cường 
tráng, phương phi khỏe mạnh, của mình, vẫn không 
thích nghĩ hay nói đến tuôi già, để trọn vẹn thọ hưởng 
những thú vui của thời niên thiếu. Nhưng dầu ta có nghĩ 


Phạm Kữu Kbánb | 23 


đến cùng không, nó vẫn ở đâu đây. Con rắn độc vẫn 
luôn luôn nằm dưới đáy giếng. Tình trạng già nua đến 
với ta từng giây, từng phút, và thu ngắn đời sống của 
chúng ta trong từng chặp tư tưởng (sát-na). Bao nhiêu 
người trong chúng ta chịu bình tâm suy niệm về hiện 
tượng chết? 


Có sinh, có sống là có bệnh. Bệnh hoạn dĩ nhiên hiện 
hữu trong đời sống, và trong câu chuyện, được tượng 
trưng bằng những gai nhọn trên sợi dây. Dầu già, dầu 
trẻ hay bất luận ở lứa tuôi nảo, ta cũng có thể lâm bệnh. 
Tắm thân ô trược này chỉ là nơi nương tựa của bao 
nhiêu bệnh hoạn tật nguyễn. Đức Phật dạy: “ Hãy nhìn 
cái thân đẹp đẽ này, một khối đau đớn, một ô bệnh tật, 
được người ta bận tâm đến nhiều, nhưng không chứa 
đựng gì bền vững, không có gì tồn tại.” 


Có những bệnh của cơ thể, cũng có những bệnh tinh 
thần. Cả hai, bệnh tinh thần hay bệnh của cơ thê vật chất, 
đều là nguyên nhân sinh khô. Vào thời Đức Phật, có một 
cụ giả tên Nakulapita, một hôm đến bạch với Ngài: 


- “Bạch Hóa Đức Thế Tôn, nay con đã già yếu, thân 
thể gầy còm, đi đứng lụm cụm, tuổi quả cao. Con đã 
đến mức tận cùng của kiếp sống, thường bệnh hoạn và 
luôn luôn ương yếu. Cúi xin Đức Thế Tôn mở lượng từ 
bi khuyên dạy, an ủi thể nào để con có thể an hưởng 


, 


phước báu lâu đài. ` 


24 | TỨ DIỆU ĐẾ 


- “Đúng vậy, này ông Thiện Nam, quả thật thân thể 
của ông đã yếu đuối mỏi mòn. Tuy nhiên, này ông Thiện 
Nam, người nào mang thân này mà khoe khoang rằng 
mình hoàn toàn mạnh khoẻ, chỉ trong chốc lát thôi, 
người ấy cũng là điên cuồng. Như vậy này ông Thiện 
Nam, ông hãy tu tập suy niệm như sau, “dầu thân này có 
ương yếu, ta sẽ không để cho tâm bệnh hoạn. ” 


Cụ già Nakulapita nghe được lời dạy của Đức Phật 
thì lòng phấn khởi, hoan hỷ đảnh lễ Ngài rồi ra đi. 
Và cụ đến bạch với Ngài Xá Lợi Phất (Sãriputta), xin 
Ngài giải thích thêm, thế nào là thân thể bệnh hoạn mà 
tâm cũng bệnh hoạn, và thế nào là thân bệnh mà tâm 
không bệnh. Đức Xá Lợi Phất dạy: 


“Nơi đây (trong trường hợp này), này ông Thiện 
Nam, người không phân biện rõ ràng Giáo Pháp, không 
tu tập theo lời dạy của Giáo Pháp, xem thân thể này là 
chính mình (là tự ngã), thấy tự ngã nằm trong thân thể, 
thân thể trong tự ngã. Người ấy nói, “tôi là thân này, 
thân này là của tôi”, và ý tưởng ấy thâm nhiễm lâu 
ngày nhiễu kiếp như vậy. Đến khi cơ thể biến đổi, tàn 
fạ và ngây cảng trở nên tôi tệ thêm, theo định luật vô 
thường, bất ổn định, dính liền với mọi sự vật, mọi kiếp 
sinh tôn, thì cảm nghe buôn râu, âu sâu đau khổ. Người 
ấy ca thán, than van, tuyệt vọng. 


Phạm Kữu Khánh | 25 


“Người ấy xem thọ, tưởng, hành, thức là tự ngã, 
xem chính mình nằm trong thọ, tưởng, hành, thức, hoặc 
xem thọ, tưởng, hành, thức nằm trong chính mình, và 
nói, “chính ta là ngũ uẩn, ngũ uẩn là ta, cái này là thọ, 
tưởng, hành, thức, của ta, và cứ thế, ý niệm tự đồng hóa 
với ngũ uấn thâm nhiễm người ấy. Do đó, khi thọ, tưởng, 
hành, thức biến đổi - vì bản chất của nó là bắt ốn định và 
luôn luôn biến đổi - thì người ấy buôn râu, ca thán, âu 
sâu và tuyệt vọng. Đó, này ông Thiện Nam, là thân bệnh 
hoạn mà tâm cũng bệnh hoạn. 


“Và bây giờ, thế nào là thân ương yếu bệnh hoạn mà 
tâm cường tráng khoẻ mạnh? Người được giáo dục đây 
đủ, tu tập thuần thục trong Giáo Pháp của bậc Thánh 
Nhân, người ấy xem thân này không phải là tự ngã, và 
tự ngã không nằm trong thân này. Người ấy không nói, 
“1ôi là thán này, thân này là tôi”, mà cũng không bị ÿ 
niệm ấy thâm nhiễm. Như vậy, khi thân biến đổi và tàn 
tạ, người ấy không âu sâu, không phiên muộn... Cùng 
thế ấy, người ấy không xem thọ, tưởng, hành, thức, là 
chính mình, cũng không xem tự ngã mình nằm trong 
bốn uẩn ấy. Người ấy không bị ý niệm kia thâm nhiễm 
và không nói, “thọ, tưởng, hành, thức, là tôi, tôi là thọ, 
tưởng, hành, thức ”. Vì không thâm nhiễm những ý niệm 
sai lạc ấy, khi thọ, tưởng, hành, thức, biến đổi, người 
ấy không âu sâu, không phiên muộn...” Một nguyên 
nhân khác đưa đến đau khô (dukkha) mà không ai có 


26 | TỨ DIỆU ĐẾ 


thể tránh là cảnh sinh tử biệt ly, bởi vì chết là nghìn thu 
vĩnh biệt. Trên bước thênh thang trong vòng luân hồi đã 
bao nhiêu lần ta chết, và đã bao nhiêu lần ta khóc cái 
chết của một người thân. 


Chúng ta hãy lắng tai nghe Đạo Hữu Huỳnh Thanh 
Long ngỏ lời nhắn nhủ người khách lữ hành đang lạc lối 
giữa rừng: 


“Hỡi người khách lữ hành trên cõi thế 
Đi lang thang vô định đã bao đời! 
Vòng tử-sinh sinh-tử, nẻo luân hồi 
Trong Tam Giới xoay đi rồi chuyển lại! 
Vô lượng kiếp khóc cha rồi khóc mẹ 
Khóc vợ con, quyến thuộc, kẻ thân yêu, 
Khóc cửa nhà, tài sản sớm tiêu điều! 
Từ vô thủy khóc than bao cảnh khô. 
Những giọt lệ đắng cay người đã đồ 


Còn nhiều hơn nước mặn khắp trùng dương! 
Hỡi người khách lữ hành trên cõi thế 

Đi lang thang vô định đã bao đời! 

Vòng tử-sinh sinh-tử, nẻo luân hồi 

Trong Tam Giới kiếp này rồi kiếp khác! 

Từ vô thỉ mỗi đời người bỏ xác 


»”° 


Khắp địa cầu phủ trắng đồng xương khôi... 


Phạm Kữu Khánh | 27 


Sinh, trụ, diệt, là định luật chung của muôn loài vạn 
vật. Trong thế gian hiện tượng này có cái gì luôn luôn 
tồn tại? Có cuộc sum họp nào mãi mãi vững bền? Có 
cuộc sống nào không đi dần đến cái chết? Cứng rắn như 
sắt đá, to lớn như hành tinh, hung dữ như ác thú, khôn 
ngoan như loài người, tất cả đều phải hoại diệt. Cũng 
như từ cành cây có nhiều trái rơi rụng, trái non có, trái 
già có, trái chín mùi có, cùng thế ấy, từ cành cây của đời 
sống ta có thê rơi lìa bất luận ở lứa tuôi nào, từ sơ sinh, 
thiếu sinh, tráng niên... chí đến khi niên cao tuổi lớn. 
Già chết, trẻ chết, giàu sang chết, quyền quý chết, bần 
hàn chết, tối tăm ngu muội chết, thông minh sáng suốt 
chết... cái chết không dành riêng cho một người, một gia 
đình, một xóm làng, một quốc gia hay dân tộc nào, mà 
đó là số phần của tất cả mọi chúng sinh trong Tam Giới, 
từ Dục Giới, Sắc Giới, đến Vô Sắc Giới, từ hạng ngạ 
quỷ, cầm thú, đến chư Thiên, chư Phạm Thiên. Chúng 
ta bước vào đời và trưởng thành giữa những người thân 
yêu: nảo ông bà, cha mẹ, nào cô bác, cậu dì, nào anh chị 
em, nảo thân băng quyến thuộc, thầy cô, xóm gièng... 
Chúng ta thương yêu nhau, vui cười với nhau, chia xẻ 
ngọt bùi với nhau, rồi lần lượt mỗi người ra đi một ngã 
tùy theo cái nghiệp của mình đã tạo. Đến như thế nào ra 
đi dường thế ẫy. Chúng ta đến một thân một mình, với 
hai bàn tay trăng. Cũng một thân một mình, chúng ta sẽ 
ra đi với hai bàn tay không. 


28 | TỨ DIỆU ĐẾ 


Đối với phần đông chúng ta, chết là diễn biến đau 
khổ trọng đại nhất trên đời, vì chúng ta suy tư saI lạc. 
Trong thực tế, cái chết không giống như một chẳn tỉnh 
hung dữ ẩn núp đâu đây trong lùm bụi bên đàng, chực 
hờ lúc ta trờ tới là chụp lấy ăn thịt. Cái mà ta gọi là chết 
chỉ là cái gì đã xảy đến ta vô số lần trong kiếp sống, 
chỉ khác ở một điều là lần này hiện tượng chết biểu lộ 
dưới một hình thức hiển hiện hơn. Sách Thanh Tịnh 
Đạo (Visuddhi Magga) dạy rằng trong ý nghĩa cùng tột, 
chúng sinh chỉ sống trong thời gian một chặp tư tưởng!: 


“Tựa hồ như bánh xe lăn trên mặt đất, trong một 
điểm thời gian vòng bánh xe chỉ chấm đất ở một điểm. 
Cùng thế ấy, kiếp sống của chúng sinh chỉ tỒn tại trong 
khoảnh khắc của một chặp tư tưởng, hay như ta thường 
gọi, một sát-na tâm. Khi chặp tư tưởng ấy chấm dứt, 
chúng ta nói rằng chúng sinh ấy chấm dứt”. 


Như vậy trong từng khoảnh khắc của kiếp sống, 
chúng ta đang chết và đang tái sinh. Vì mê muội, không 
phân biệt được bản chất thật sự của cái chết tạm thời 
trong mỗi khoảnh khắc, nên chúng ta lo sợ một cái chết 
đặc biệt, xảy đến vào phút cuối cùng của kiếp sống, mà 
không thấy rằng đó chỉ là sự chấm dứt tạm thời của một 


! Chặp tư tưởng, hay sát-na tâm, được giải thích là một phần triệu, 
triệu của khoảng thời gian một cái chớp. 


Phạm Kữu Kbánb | 29 


hiện tượng tạm thời. Trong câu chuyện kê trên, cái chết 
được hình dung như thớt voi luôn luôn theo bén gót 
“khách lữ hành” đang “lang thang vô định” giữa khu 
rừng bát ngát mênh mông của đời sống. 


Sinh, già, bệnh, chết, là những cái khổ mà, mặc dầu 
không ai tránh khỏi, chỉ đến với ta vào một giai đoạn 
nào. Ta chỉ sinh một lần và chết một lần, chỉ trở nên già 
nua vào lúc xế chiều của cuộc sống và, trừ phi phải bị 
một chứng bệnh kinh niên bất khả trị, ta chỉ lâm bệnh 
từng lúc. Nhưng còn những đau khổ khác có tính cách 
thường xuyên hơn, được Đức Phật mô tả trong bài kinh 
Chuyển Pháp Luân như sau: “... sóng chưng với người 
mình không ưa thích là khổ, xa lìa người thân yêu là 
khổ, mong muốn mà không được là khổ. Tóm lại, bám 
níu và ngũ uẩn là khổ. ” 

Đó là những phiền phức và đau khổ khác không ngớt 
ve văn để phá tan tình trạng an lành của ta. Trong câu 
chuyện, đó là bầy ong không ngừng bay vo vo bao phủ 
khách lữ hành đang lạc lối trên cõi thế. 


Phải sống chung với người mình không ưa thích là 
một điều khô. Chung sống với một người điên, với kẻ 
sát nhân hung bạo, tàn ác, với một tên trộm luôn luôn 
chực chờ để đánh cắp vật gì của mình, với người có 
tính lăng loàn lang chạ, người g1an dối, thô lỗ cộc căn, 
người có tính đâm thọc, đem chuyện đầu này nói xấu 


30 | TỨ DIỆU ĐẾ 


ở đầu kia, rồi đem chuyện đầu kia về dèm pha ở đầu 
này, sống với người rượu chẻ say sưa, hư hèn mất nết... 
đều là khổ. Vả lại đoạn “người mình không ưa thích” 
ở đây, có thể là một con thú hay một vật làm cho mình 
khó chịu, cũng có thể là thời tiết quá lạnh hay quá nóng, 
hoặc nữa là một công ăn việc làm để sinh sống mà mình 
không thích. 


Tất cả những hoàn cảnh ấy đều là nguyên nhân đưa 
đến đau khô. 


Cùng một thế ấy, phải xa lìa người thân kẻ yêu là 
nguyên nhân gây đau khổ khác không thê tránh. Con xa 
cha mẹ, cha mẹ xa con, chồng lìa vợ, vợ lìa chồng, bạn 
bè xa cách, quyên thuộc chia ly, đều là khổ. Nhưng có 
hợp là có tan, đó là lẽ tự nhiên. Cảnh sum họp trên thế 
gian là tạm bợ. Và đời sống của chúng ta, gặp gỡ nhau 
trên thế gian cũng không bên bỉ lâu dài. Tất cả những 
mối liên hệ trong gia đình, trong xã hội, như cha mẹ, 
anh chị em, chồng vợ, bạn bẻ quyên thuộc... tất cả đều 
tạm bợ. 


Sống với người không ưa thích ta bị mũi tên có tâm 
thuốc độc “sân hận” gây thương tích. Xa lìa người thân 
kẻ yêu, ta sẽ bị mũi tên tắm thuốc độc “tham ái” bắn vào 
mình. Chúng ta mến yêu, muốn mãi mãi sống bên cạnh 
những người, những sinh vật, hay những vật dụng mà 
mình thương mến hay ưa thích, nhưng rồi tham vọng 


Phạm Kữu Kbánb | 31 


ây không được thỏa mãn trọn vẹn và chúng ta thất vọng 
và đau khô. Trong một thế gian mà tính khát khao ham 
muốn và gắn bó luyến ái luôn luôn ngự trị và cảnh phân 
tán chia lìa là điều không thể tránh thì làm thế nào chúng 
ta có thể vượt thoát ra khỏi được hai hình thức đau khổ 
này? Chúng ta hằng ngày lặn hụp bơi lội trong biển vô 
thường vả trong lúc ấy, chính ta cũng không ngừng biến 
đối, thì chắc chăn là phải chịu hai loại đau khô thường 
xuyên này. 


Như vậy, bằng cách này hay cách khác, chúng ta 
không thể tránh khỏi cảnh “mong muốn mà không 
được”. Điều mong ước mà không thành tựu làm cho 
ta đau khô. Trái lại, những cảnh ngộ nghịch lòng hay 
những điều mà ta ít mong mỏi nhất, lắm khi đến với 
ta một cách đột ngột. Những trường hợp nghịch cảnh 
tương tự trở thành không thê chịu đựng và đau Khổ đến 
đổi vải người yếu tính và kém hiểu biết phải nghĩ đến 
việc quyên sinh tính mạng, tưởng chừng như chết là 
giải quyết mọi vẫn đề đau khô. 


Về điểm này Đức Phật dạy rằng chúng sinh phải chịu 
cảnh già, bệnh, chết, phiền muộn, ca thán, đau đớn, âu 
sầu, tuyệt vọng. Chúng ta lại mong muốn “phải chỉ ta 
khỏi bị cảnh già, bệnh, chết, phiền muộn, ca thán, đau 
đớn, âu sầu và tuyệt vọng! Phải chi những hoàn cảnh 
bất hạnh kia đừng bao giờ đến với ta!” Nhưng không 


32 | TỨ DIỆU ĐẾ 


phải chỉ bằng cách mong muốn suông mà ta có thể chặn 
đứng, làm cho những hoản cảnh bất hạnh ấy không 
đến với mình. Và điều ước muốn mà không thành tựu 
là nguyên nhân đưa đến đau khổ. Đức Phật nhiều lần 
nhắn mạnh rằng mong ước suông không thể nào bảo vệ 
chúng ta. Đường lối duy nhất để thoát khỏi đau khô là 
thực hành Giáo Pháp, phát triển tuệ minh sát. 


Đề chấm dứt đoạn mô tả đau khổ (dukkha) Đức 
Phật dạy: “.. sưmkhifena pañcupadanakkhandha 
dukkhã” có nghĩa “fóm tắt, ngũ uẩn thủ là khổ”. 
“Ngũ uấn thủ” là bám níu (upãdãna, thủ) vào ngũ uẫn 
(pancakkhandhä). 


Thủ (upãdãna) là ái dục tăng cường đến mức cao độ. 
Chấp thủ ngũ uấn, là sai lầm xem ngũ uấn là “tôi” và 
“của tôi”, những thực thể không biến đổi, rồi ôm chặt, 
cô bám vào, và đó là nguyên nhân sinh khổ. 


Đây là sắc thái rất tế nhị của dukkha (khổ), và cũng 
là sắc thái bền bỉ dính liền và gần gủi nhất với chúng ta. 
Năm nhóm bám níu này - sắc, thọ, tưởng, hành, thức - là 
những thành phần cấu hợp nên chúng sinh. Do nghiệp 
đã tạo trong tiền kiếp, tức do khuynh hướng tâm tính 
(anusaya) ngủ ngầm trong luồng nghiệp, chúng ta bám 
níu vào ngũ uẫn từ thuở bắt đầu kiếp sống hiện tại. Và 
trong kiếp hiện tại ta tiếp tục tạo nghiệp bằng cách luôn 
luôn ham muốn, khát khao ôm vào, hoặc ghét bỏ xua 


Phạz Kữu Kbánb | 33 


đuôi, điều nảy vật nọ. Cả hai trường hợp, ham muốn ôm 
vào và ghét bỏ xua đuôi, đều là hai hình thức bám níu 
(thủ) khác nhau. Nhưng bản chất của cái mà ta bám níu 
- ngũ uân - là bất ôn định, không ngừng sinh rồi diệt, và 
như vậy bám níu vào nó không khác nào lẫy tay hốt lên 
một nắm nước và mong rằng nước sẽ ở lại mãi trong tay. 
Chắc chắn là ta phải thất vọng, đau khổ. Điểm này sẽ 
được đề cập đến ở phần sau, đoạn Sankhara dukkhafa, 
Hành-khố.' 


Trên đây là phần đen tối của cuộc sống mà chúng 
ta đang sống. Tuy nhiên, trong khu rừng của đời sống 
không phải chỉ có chông gai và đá nhọn. Thỉnh thoảng 
ta cũng gặp một vài kỳ hoa dị thảo, một vài bông hoa 
tươi đẹp, hay một vài giọt mật ngọt ngào. Chính những 
giọt mật hiếm hoi ấy làm cho ta say đắm, quên hắn mọi 
sầu khổ và hiểm nguy. Và trong khi chúng ta mãi mê 
thọ hưởng giọt mật thì hai con chuột, một trăng một 
đen, tượng trưng ngày và đêm, không ngừng gặm nhằm 
sợi dây đời sống. Mỗi ngày qua đưa ta đến gần cái chết 
hơn một ngày. Mỗi đêm qua đưa chúng ta đến gần cái 
chết hơn một đêm. 


Phật Giáo đặt trọng tâm vào sự đau khô (dukkha) 
nhằm chấm dứt đau khổ. Trong khi dạy rằng đau khổ 


' Xem đoạn về Hành Khổ 


34 | TỨ DIỆU ĐẾ 


là đặc tính nồi bật của đời sống, Phật Giáo nhìn dukkha 
dưới ba sắc thái: 

a. Khổ-khổ (dukkha-dukkhatä) - đời sống hiển nhiên 
là đau khổ. Đau khổ là trạng thái hiển nhiên mà mọi 
người đều có thể trông thấy. 


b. Vô-thường-khổ (viparinäma dukkhatä), đau khổ 
vì vô thường. Viparinäma là thay đôi, biến chuyền, thay 
hình đổi dạng. Bản thể của đời sống là đau khổ vì bản 
thể của vạn pháp là vô thường. 


c. Hành-khổ (saikhãra-dukkhatä) Trạng thái đau 
khổ cố hữu dính liền với chúng sinh trong sự cấu thành 
chúng sinh. Chính bản chất của chúng sinh là đau khô. 
Tự chúng sinh là đau khổ. Chính ngũ uân là đau khổ. 


Khổ-Khô (dukkha-dukkhatä) 


Trong quyển “Con đường Cổ xưa” (The Buddha's 
Ancient Path), Ngài Đại Đức Piyadassi Mahã Thera viết: 

“Đối với người có quan kiến chân chính, tức hiểu 
biết và không luyến ái, một sự kiện nỗi bật rõ ràng minh 
bạch là trong toàn thể thế gian chỉ có một vấn đề: vấn 
đề đau khổ, bất toại nguyện (dukkha). Tất cả những vấn 
đề khác, đã được hay chưa được biết, đều trọn vẹn nằm 
trong vẫn đề có tính cách phô cập này. Nếu vạn nhất có 


Pbạz Kữu Kbánb | 35 


việc gì trở thành vấn đề, thì đương nhiên việc ấy phải 
dính liền với trạng thái bất toại nguyện, hay nếu muốn 
dùng một danh từ khác, trạng thái xung đột, bất ồn. 
Xung đột giữa ý muốn của ta và các diễn biến của đời 
sông. Và lẽ dĩ nhiên, mọi người đều cô gắng giải quyết 
vấn đề. Nói cách khác, nỗ lực của mọi người là chấm 
dứt trạng thái bất toại nguyện ẫy, là kiểm soát, chế ngự 
cuộc xung đột đã làm cho ta ưu phiền, đau khổ. 


“Chúng ta nhìn vấn đề duy nhất ấy dưới nhiều khía 
cạnh khác nhau, vấn đề kinh tế, vẫn đề xã hội, vẫn đề 
chính trị, vấn đề tâm lý, cho đến vẫn đề tôn giáo. Phải 
chăng tất cả các vấn đề ấy đều phát nguyên từ dukkha, 
đau khổ, bất toại nguyện? Nếu không phải vậy, nếu các 
vấn đề ây không phải là đau khô, bất toại nguyện, tại 
sao fa có gắng giải quyết? Giải quyết một vẫn đề phải 
chăng là để làm suy giảm trạng thái bất toại nguyện? 
Tắt cả các vẫn đề đều tạo nên bắt toại nguyện, và nỗ lực 
của ta nhằm chấm dứt tình trạng ấy.” 


Đối với V.F. Gunaratna, một vị cư sĩ Phật tử người 
Tích Lan, chỉ cần nhìn quanh ta với cặp mắt quan sát 
và tâm suy tư là ta sẽ thấy hiển nhiên nổi bật đặc tính 
đau khô của đời sống. Trong một bài thuyết trình về Tứ 
Diệu Đề ông nói: 

“Có đời sống của người nào từ bé đến già mà phẳng 
lặng im lìm như mặt nước ao hồ, không bị chút lo âu, sợ 


36 | TỨ DIỆU ĐẾ 


sệt, buồn rầu, làm dao động? Có gia đình nào chưa từng 
khóc cái chết của một người thân? Tìm ở đâu ra một 
trái tim chưa từng bóp siết nhói đau và chưa bao giờ sầu 
muộn? Và chính trong giờ phút này - ngay lúc tôi đang 
nói và quý vị đang nghe - có bao nhiêu trăm, bao nhiêu 
ngàn, hơn nữa, bao nhiêu triệu người đang trằn trọc hay 
năm vùi trên giường bệnh, ở nhà hay ở trong các bệnh 
viện, trong thế gian rộng lớn và dây đầy đau khổ này? 
Bao nhiêu triệu bệnh nhân khác, cũng trong giờ phút 
này, đang năm trải mình trên bàn mỏ, giữa hai trạng thái 
sống và chết? Bao nhiêu người khác nữa đã đến mức 
tận cùng của cuộc đời, cũng trong giờ phút này, đang cố 
bám lấy hơi thở mà hầu như không còn trở lại nữa, và 
cô hớp lấy từng hớp, hơi thở cuối cùng? Và bao nhiêu 
triệu cha mẹ, con cái, bạn bè, đang than khóc sự ra đi 
của thân bằng quyên thuộc? 


“Không thấy tức không biết, ngoại trừ người suy 
tư. Vậy thử nhìn qua thế gian chung quanh ta để nhận 
thấy đến mức độ nào đói rét và nạn thất nghiệp đã gây 
đau khổ cho nhân loại? Có phải chăng đó là dấu hiệu 
không thê lầm lẫn chỉ rõ tính cách phổ cập của dukkha, 
đau khổ?” 


Đó là sắc thái đau khổ hiển nhiên (đukkha-dukkhatä) 
của đời sống mà mỗi người đều có thể nhận thấy. 


Phạm Kữu Khánh | 37 


Vô-Thường-Khổ (viparinäma dukkhatä) 


“Đau khô vì đời sông là vô thường”, là sắc thái thứ nhì 
của dukkha. 


Khi mà tất cả mọi sự vật đều biến đổi, không có 
gì ôn định, không có gì vững bền, không có gì tồn tại 
giống hệt nhau trong hai khoảnh khắc kế tiếp, thì hậu 
quả dĩ nhiên là có trạng thái vô thường, bất ồn định, bất 
điều hòa, những khía cạnh khác nhau của dukkha. 


Đau khổ là một cảm giác, danh từ Phật Giáo là thọ 
(vedanä). Theo, VI Diệu Pháp (abhidhamma), sách tâm 
lý học Phật Giáo, có năm loại thọ. 


a. Somanassa, thọ hỷ, là cảm giác thích thú về tỉnh 
thần, tức hạnh phúc, như cảm nghe hoan hỷ khi nhận 
được một tin lành, nghe một thời Pháp thích thú, xem 
một bức tranh đẹp... 


b. Domanassa, thọ khổ, là cảm giác đau khổ về tỉnh 
thần, như khi nhận một bạo tin, nghe những lời nói hung 
ác, thấy những cảnh tượng bạo tản... 

c. Sukha, thọ lạc, là cảm giác thích thú về vật chất, 
như khi dùng một bửa ăn ngon, năm giường êm, đi 
xe tối... 

d. Dukkha, cảm giác đau đớn, thiếu tiện nghi, như 
uống thuốc đắng, đi ngoải trời nắng nóng... 


38 | TỨ DIỆU ĐẾ 


e. Upekkhã, thọ xả, là cảm giác vô ký, không lạc 
không khổ. 


Trong thực tế, khi tỉnh thần được hạnh phúc thì vật 
chất cũng được vui thích và trái lại, khi cơ thể vật chất 
được thoải mái thì tinh thần cũng được khoan khoái yên 
vui. Vậy, ta có thể gom hai cảm giác hoan hý thỏa thích 
- tỉnh thần và vật chất - làm một, gọi chung là sukha, lạc. 


Cùng một thế ấy, ta gom hai cảm giác đau khổ khó 
chịu - tinh thần và vật chất - làm một, gọi là dukkha. 


Đến đây thọ hay cảm giác còn ba: sukkha, cảm giác 
vui thích, tỉnh thần và vật chất; dukkha, cảm giác đau 
khô, tinh thần và vật chất; và upekkha, cảm giác vô ký. 


Trong ba loại thọ nảy, upekkhã, thọ vô ký, rất yếu 
ớt, hầu như không có. Ta có thể xem như không có thọ 
vô ký. Còn lại hai loại, thọ lạc và thọ khổ (sukha và 
dukkha), cảm giác vui thích và cảm giác đau khổ, tinh 
thần và vật chất. Nhưng trong trạng thái luôn luôn biến 
đổi của mọi sự vật bên trong và bên ngoài ta không thê 
có hạnh phúc vững bền, tức không có hạnh phúc thật 
sự. Trong khi hoàn cảnh biến đối - và tất cả đều phải 
biến đổi - chính cái hương vị ngọt bùi của hạnh phúc, 
sukha, cũng trở thành vị đắng cay của đau khổ, dukkha. 


Vậy, rôt cùng chỉ còn lại cảm giác đau khô, tinh thân 
và vật chât. 


Phạz Kữu Kbánb | 39 


Thú vui được có tài sản sự nghiệp, thú vui được lợi 
lộc, thú vui được danh thơm tiếng tốt, được vinh quang 
phú quý, thú vui gia đình, thú vui với thân bằng quyến 
thuộc... thật là dễ chịu, thích thú. Tuy nhiên, tất cả đều 
biến đổi, và cuối cùng cái chết phải đến sẽ chia rẽ tất 
cả. Đến chừng ấy nỗi sầu muộn cũng sẽ sâu đậm tương 
đương với thú vui trước kia. V.F. Gunaratna viết: 


“Có người nào dám bảo răng điều may mắn sẽ không 
trở thành rủi ro và những điều kiện thuận lợi, thỏa đáng, sẽ 
tiếp tục còn thoả đáng? Đặc tính vô thường luôn luôn tiềm 
tảng trong mọi sự vật. Chừng nào mà đặc tính này còn tồn 
tại thì chừng ấy còn lo sợ, còn làm cho chúng ta đau khô, 
vì chúng ta không muốn những điều kiện thỏa đáng ấy bị 
chấm dứt hay gián đoạn. Đó là sắc thái viparanãama của 
đau khổ. Từ thuở bình minh của lịch sử nhân loại, tình 
trạng bất an toàn của những øgì tốt đẹp trong đời sống đã 
nói lên tình trạng đau khô.” 


Vua chúa lo sợ cho tình trạng an toàn của ngôi vị 
mình. Người thường dân lo sợ cho tình trạng an toàn 
của mạng sống mình. Người cao sang quyền quý lo sợ 
cho địa vị mình. Người tư bản lo sợ cho sự an toàn của 
sự nghiệp mình. Người làm công lo sợ cho sự an toản 
của công ăn việc làm của mình. Nếu mọi sự vật đều 
biến đổi thì không thê có thanh bình an lạc. Nếu không 
thể có thanh bình an lạc tức có xáo trộn, bất ồn, và lo sợ. 
Và đó là dukkha, đau khô. 


40 | TỨ DIỆU ĐẾ 


Chẳng những sự vật tạo thú vui phải biến đổi mà 
chính người thọ hưởng thú vui ấy cũng luôn luôn biến 
đối. Như vậy, chúng ta đang mục kích cảnh tượng buồn 
cười, những chúng sinh luôn luôn biến đôi có găng rượt 
theo, bám lẫy những vật cũng luôn luôn biến đổi: hình 
ảnh một cái bóng chạy đuôi theo và có chụp cho được 
một cái bóng khác, trong lúc ấy mong rằng sẽ chiếm 
được một điều gì có thực chất. Về điểm nảy, Ngài 
Piyadassi Maha thera giải thích: 


“Xuyên qua khả năng nhạy bén của giác quan (lục 
căn), con người bị ngoại cảnh, đối tượng của giác quan 
(lục trần) thu hút và thích thú trong ấy. Do đó có sự thọ 
hưởng, hay trạng thái hoan hỷ trong lục trần. Đó là sự 
kiện hiển nhiên, không thể phủ nhận, vì tất cả chúng ta 
đều thường xuyên chứng nghiệm. Tuy nhiên cả hai, sự 
thọ hưởng và đối tượng thích thú của nó, đều không thể 
tồn tại lâu dài. Cả hai đều phải biến đổi. Bây giờ, khi 
người kia không thể giữ lại, hay bị mắt đi những lạc thú, 
theo lẽ thông thường thì người ây buồn rầu, sầu muộn, 
thất vọng. Người ấy cũng không thích cái gì mình đã 
nhàm chắn và luôn luôn đi tìm những thích thú mới, 
giống như những con bò thả ăn ngoài đồng, luôn luôn đi 
tìm bãi cỏ mới. Tuy nhiên, đặc tính của những thích thú 
mới cũng là vô thường, phù du tạm bợ, chỉ tồn tại nhất 
thời rồi trôi qua. Như thế, những lạc thú của đời sống, 


Phạz Kữu Kbánb | 41 


dầu ta có thích thú nó hay không, vẫn là bước đầu, mở 
đường vào trạng thái đau khổ.” 


Trong quyền “Đức Phật và Phật Pháp” (The Buddha 
and His Teachings), Ngài Đại Đức Nãrada viết: 


“Hạngngườithườngchỉthấy lớp mặtbênngoài,nhưng 
bậc Thánh Nhân thì có khả năng thấy thực tướng của sự 
vật. Đối với các Ngài, tất cả đời sống đều là khô và các 
Ngài nhận thấy rằng không thể có hạnh phúc thật sự, hoàn 
toàn bền vững, trong một thế gian huyền ảo, tạm bợ, và 
vô thường. 


“Không thể có hạnh phúc trường tồn vĩnh cửu trong 
một thế gian luôn luôn biến đổi. Hạnh phúc vật chất chỉ 
là sự thỏa mãn một vài ước vọng. Nhưng khi ta vừa đạt 
được nó thì nó đã vội lìa bỏ ta. Dục vọng không khi nào 
được thỏa mãn trọn vẹn. Không bao giờ ta cho là đủ.” 


Hành-Khổ (sahkhära-dukkhatäã) 


Sắc thái thứ ba của đau khổ là sankhãra dukkhatä, 
hành-khổ. Sañkhãra, hành, là một danh từ có rất nhiều 
ý nghĩa. Nơi đây danh từ này bao hàm tất cả những 
gì được cấu tạo do nhiều nguyên nhân cùng hợp lại, 
một cấu hợp, một nhóm, một khối. Theo Phật Giáo con 
người là sự cấu hợp của hai phần, danh và sắc, phần tâm 
linh và phân vật chất. 


42 | TỨ DIỆU ĐỂ 


và phần vật chất, với khoa học hiện đại ta biết rằng 
cơ thể vật chất của chúng ta là sự cấu hợp của nhiều 
tế bào, tế bào là sự cấu hợp của nhiều nguyên tử, và 
nguyên tử bao gồm âm điện tử, dương điện tử, trung 
hòa điện tử, những thành phần luôn luôn biến đổi, từng 
giây, từng khoảnh khắc, và không ngừng di động. Như 
Vậy, con người, sự cầu hợp của vô SỐ những thành phần 
luôn luôn biến đổi, tức cũng không ngừng biến đổi. 


Hơn hai ngàn năm trăm năm về trước Đức Phật dạy 
rằng hai thành phần danh và sắc, tâm linh và vật chất, 
ở trong trạng thái luôn luôn di động. Dựa theo Tạng 
Luận (Abhidhamma PItaka) ngài Đại Đức Narada giải 
thích sự biến đổi của vật chất như sau: “Từ ngàn xưa 
những nhà hiền triết Ân Độ cũng tin có một nguyên 
tử bất khả phân tán gọi là “Paramãnu”. Theo sự tin 
tưởng thời bấy giờ, 3ó Paramãnus hợp thành một Anu; 
36 Anu hợp thành một TaJJari; 36 TaJJaris hợp thành 
một Ratharenu. Một hột bụi nhỏ mà ta thấy vớởn vơ 
trong làn ánh sáng được gọi là “Ratharenu”. Như vậy, 
một Paramänu là một phần 46,656 (1/46,656) của 
một Ratharenu. 


Với nhãn quan siêu phàm, Đức Phật phân tích 
Paramãnu và tuyên ngôn rằng Paramänu bao gồm những 
năng lực tương quan với nhau gọi là Paramathas, hay 
thành phần chính yếu của vật chất. Những Paramathas 


Phạm Kữu Kbánb | 43 


ấy là Pathavi (Đất), Äpo (Nước), Tejo (Lửa), và Vãyo 
(Gió), được gọi là Tứ Đại Chính Yếu, hay gọi tắt là Tứ 
Đại. Tứ Đại là những đơn vị căn bản của vật chất, luôn 
luôn pha lẫn với bốn chuyển hóa của nó là màu sắc, 
hương, vị và bản chất dinh dưỡng. 


Tứ Đại và bốn chuyên hóa luôn luôn dính liền nhau 
và liên quan với nhau rất mật thiết. Nhưng trong một 
loại vật chất, thành phần này có thể trội hơn thành phần 
khác. Thí dụ như trong đất thành phần Pathavi (Đất) 
trội hơn ba thành phần kia. Trong nước, thì thành phần 
Ấpo (Nước) trội hơn. Trong lửa thì thành phần Tejo 
(Lửa) trội hơn. Và trong không khí thì thành phần Vãyo 
(Gió) trội hơn. Như vậy, vật chất gồm có những năng 
lực và những đặc tính trong trạng thái liên tục biến đổi, 
luôn luôn trôi chảy như một dòng suối. 


Về phần tâm linh, Ngài Đại Đức Nãrada viết: 


“Tâm, thành phần quan trọng hơn trong guồng máy 
phức tạp của con người, gồm có 52 trạng thái tâm gọi 
là tâm sở, luôn luôn biến đổi. Thọ (vedanä) hay cảm 
giác, là một. Tưởng (saññä) hay tri giác, là một tâm sở 
khác. 50 tâm sở còn lại được gọi chung là sankhãra 
(hành), hay những sinh hoạt có tác ý của tâm. Tất cả 52 
tâm sở đều phát sinh trong thức (viññãna). Theo triết 
học Phật Giáo, không có khoảnh khắc nào mà tâm có 
thể trống không, nghĩa là không có khoảnh khắc nào 


44 | TỨ DIỆU ĐẾ 


mà không có một loại tâm duyên theo một đối tượng, 
vật chất hay tính thần. Thời gian tồn tại của một loại 
tâm như vậy gọi là chặp tư tưởng, hay sát-na tâm. Khi 
một chặp tư tưởng diệt, tức khắc có một chặp mới phát 
sinh. Như vậy, những chặp tư tưởng liên tục nối tiếp, 
và thời gian tỒn tại của một chặp tư tưởng thật ngắn, 
khó có thể quan niệm. 


“Mỗi chặp tư tưởng gồm ba giai đoạn: sinh (uppäda), 
trụ (thiti) và diệt (bhanga). Ngay khi một chặp tư tưởng 
vừa trải qua giai đoạn diệt (bhañga), tức khắc giai đoạn 
sinh (uppäda) của chặp tư tưởng kế nổi lên. Trong tiến 
trình luôn luôn biến đổi của đời sống, mỗi chặp tư tưởng 
khi diệt, chuyển tất cả năng lực và tất cả những cảm 
giác đã thâu nhận cho chặp tư tưởng kế. Một chặp tư 
tưởng mới bao gồm những tiềm năng do chặp tư tưởng 
trước trao lại và thêm vào đó, còn cái gì khác, và cái 
gì khác đó là kinh nghiệm và cảm giác riêng của nó. 
Như vậy có sự luân lưu không ngừng của tâm. Luông 
tâm giống như dòng suối, luôn luôn trôi chảy. Chặp tư 
tưởng mới không hoàn toàn giống như chặp trước, bởi 
vì thành phần cấu tạo đã đổi mới, mà cũng không hoàn 
toàn khác, bởi vì cả hai đều cùng nằm trong một luồng 
sống, một dòng đời. Không có chúng sinh đồng nhất, 
nhưng có sự đồng nhất trong tiến trình đời sống của 
chúng sinh.” 


Phạm Kữu Khánh | 45 


Bốn loại hiện tượng tâm lĩnh - thọ, tưởng, hành, thức 
- hợp với một hiện tượng vật chất, sắc, tạo nên ngũ uân, 
năm nhóm, năm khối, năm thành phần cầu thành một 
chúng sinh. Mỗi cá nhân là sự cầu tạo của năm nhóm ẫy. 


Như vậy, cơ thê vật chất của con người không phải 
là một thực thể đơn thuần, nguyên vẹn, không biến đôi, 
mà là một tiến trình luôn luôn tiếp diễn. Tâm cũng luôn 
luôn biến đôi như một sự tiếp nối liên tục, giống như 
một dòng sông không ngừng trôi chảy và không bao giờ 
tồn tại giống hệt nhau trong hai khoảnh khắc kế tiếp. 
Mỗi giây, mỗi khắc trôi qua thì ở một điểm nào trên 
dòng sông, nước cũng trôi đi, nhoàng chỗ cho nước từ 
một điểm khác trôi đến. Điều này đưa ta đến két luận: 
Danh-sắc - hay sự cầu thành của tâm và thân - cấu thành 
chúng sinh phức tạp mà ta gọi là con người không phải 
là một thực thể tự mình có khả năng tồn tại vĩnh cửa, mà 
chỉ là một tiến trình liên tục diễn tiễn. Chính vì lẽ ấy mà 
nó là dukkha, đau khô. 


Vậy, sự đau khổ cô hữu dính liền với con người 
trong sự cầu thành con người. Chính bản chất của khối 
ngũ uẩn là dukkha, đau khổ. Đó là sắc thái saikhãra 
dukkhatä, hành-khô. 

Từ ngàn xưa, tất cả chúng sinh đều mưu tìm hạnh 
phúc và cô tránh đau khổ. Từ thế hệ này đến thế hệ 
khác con người cố gắng khắc phục cảnh vật bên ngoài, 


46 | TỨ DIỆU ĐẾ 


điều chỉnh những điều kiện thiên nhiên để tạo tiện nghị, 
làm cho cuộc sống của mình thoải mái dễ chịu. Trong 
nhiều lãnh vực con người đã thành công. Tuy nhiên, 
với bao nhiêu cố gắng và thành công, con người ngày 
nay có hạnh phúc thật sự và không còn đau khổ nữa 
không? Bao nhiêu cố gắng có giúp ta chặn đứng, làm 
cho thân này đừng bệnh hoạn, đừng đi đến cảnh già 
nua vả mãi mãi sống đời không? Ta có còn phải sống 
chung với người, với vật, hay sống trong hoàn cảnh mà 
mình không ưa thích không? Ta có còn phải xa lìa người 
hay vật thân yêu nữa không? Ta có luôn luôn thành đạt 
những điều mong mỏi không? 


Lẽ dĩ nhiên, cũng giống như củ cải mà người ta treo 
lủng lăng trước đầu con lừa. Lừa nỗ lực bước tới đề táp 
lấy củ cải, nhưng không bao giờ được. Con người luôn 
luôn cố gắng điều chỉnh thiên nhiên để tạo hạnh phúc 
và chữa trị chứng bệnh đau khổ cho mình, nhưng không 
bao giờ viên mãn thành công. 


Tại sao? Vì con người chỉ tìm cách trị bệnh trên bề 
mặt mà không đi sâu đến tận căn nguyên. Hạnh phúc 
và đau khổ phát sinh từ đâu, và được duy trì tại đâu? 
Hạnh phúc và đau khổ phát sinh và được duy trì trong 
tâm. Vấn đề phát sinh nơi nào thì ta phải giải quyết 
ngay tại đó. Ta phải giải quyết vấn đề hạnh phúc và đau 
khổ ngay chính trong tâm này. Thay vì tìm cách sửa đôi 


Phạm Kữu Khánh | 47 


hoàn cảnh bên ngoài để thích hợp với mình — một việc 
làm vượt qua khỏi khả năng của mình, Phật Giáo dạy 
nên tự sửa đổi chính mình để sống thích ứng, điều hòa 
với thiên nhiên, phải điều chỉnh cái nhìn của mình đối 
với sự vật để có một quan niệm sống điều hợp với hoàn 
cảnh, nhằm sửa đọn thân tâm hoàn toàn trong sạch, và 
cuối cùng thoát ra khỏi mọi hình thức đau khô. 


Hầu như tất cả mọi người đều nhận thức rằng hạnh 
phúc quả thật hiếm hoi mà đời sống thì dẫy đầy đau 
khổ. Nhưng trước cái khổ, mỗi người, mỗi giới có thái 
độ khác nhau. Có hạng người lý trí hóa sự khổ, dùng 
lý trí phân tích, suy luận, giải thích cái khổ. Có hạng 
người khác thần thánh hóa sự khổ, cho rằng khổ là điều 
kiện tất yếu để con người vươn mình lên như những 
đóa hoa sen từ bùn nhơ nước đục vượt đến chỗ thanh 
khí an lành và rực rỡ nở tung trong ánh sáng ban mai. 
Có người cố tình lãng quên những nỗi khổ đau để yên 
tâm thọ hưởng chút ít lạc thú của đời. Cũng có người 
nhận thấy cái khổ rồi ủ dột âu sâu, sinh ra yếm thế bi 
quan. Chúng ta không nên tự lường gạt mình, cố tình 
hiểu rằng không bao giờ có hoàn cảnh khổ đau trên thế 
gian. Đó là phương cách lánh khổ của chim đà điều. Khi 
thấy có hoàn cảnh hiểm nguy sắp đến thì vội vã cắm mỏ 
vùi trong cát để không thấy. Chúng ta phải mở rộng mắt 
nhìn thắng vào vấn đề. Khi ta chấp nhận rằng đã từ lâu 
mình mãi cặm cụi vác trên vai bao nhiêu ưu phiền và 


48 | TỨ DIỆU ĐẾ 


đau khổ thì chừng đó ta sẵn sàng đặt xuống gánh nặng 
để khoan thai rảo bước trên con đường đưa đến tự do và 
hạnh phúc thật sự trường cửu. 

Phật Giáo nhận cái khổ như một sự kiện hiển nhiên 
sẵn có và dính liền với đời sống. Nhưng Đức Phật không 
dừng bước tại đây để buồn rầu, hay để cầu nguyện cho 
chúng sinh. Như vị lương y, khi nhận thấy vả xác nhận 
rằng thật sự có bệnh, thì tìm phăng lên nguyên nhân của 
chứng bệnh, và sau khi xác nhận rằng chứng bệnh có 
thể chữa trị, kê toa và chỉ dạy bệnh nhân phương thức 
trị liệu thích hợp. Cũng như vậy, Đức Phật xác nhận đau 
khổ là chứng bệnh trầm kha của chúng sinh, ái dục là 
nguyên nhân làm phát sinh đau khổ, và ta có thể nhồ tận 
gốc rễ, diệt trừ ái dục. Rồi Ngài chỉ dạy phương thức 
diệt trừ ái dục, chấm dứt đau khô. Đó là Bát Chánh Đạo, 
bao gồm Giới, Định, Tuệ. 


Như vậy, Phật Giáo không bị quan, cũng không lạc 
quan, mà thực tiễn. Người Phật tử không tự dối mình, 
cho rằng thế gian này quả thật là cảnh giới mong mỏi, 
và hạnh phúc vẫn phảng phất đâu đây. Phật Giáo không 
hề khuyên bảo chúng ta phải tin rằng mọi việc đều tốt 
đẹp trong kiếp sống này hay trong kiếp tới. Phật Giáo 
không mê hoặc con người bằng những liều thuốc ngủ: 
“Con hãy uống viên thuốc này. Khi Tử Thần đến, liều 
thuốc này sẽ cứu con tỉnh dậy và con sẽ sống vĩnh viễn, 


Phạz Kữu Kbánb | 49 


mãi mãi đẹp đế và vĩnh quang.” 


Người Phật tử có thái độ của người thấy con răn bò 
dưới chân, tự nhủ rằng đây là một sinh vật nguy hiểm, 
rồi tìm cách lánh xa, không âu sầu ủ đột, ngôi yên một 
chỗ đề than khóc vái van, hoặc tự đối mình, mãi mê vui 
chơi, lờ hắn thực tế. Người Phật tử hành động như vậy 
cũng không phải là đào tâu, vì đào tấu là lần trốn, sợ bỏ 
chạy, không dám ứng phó với những bắt hạnh của đời 
sống. Người đào tâu khác hắn với người biết suy tư, 
đang nỗ lực chạy thoát ra khỏi cảnh hiểm nguy. 


Hằng ngày ta có thể kinh nghiệm và nhận thức tính 
cách vô thường của vạn pháp. Hoa nở rồi tàn. Con người 
sinh ra, trưởng thành, rồi chết. Mọi sự vật đều luôn luôn 
biến đổi. Không có cái gì tồn tại vững bên trong hai 
khoảnh khắc kế tiếp. Do lý vô thường có đau khô. Đau 
khổ là một thực tại của đời sống. Đau khổ dính liền với 
đời sống, Phật Giáo dạy chúng ta tận dụng khả năng để 
quan sát, suy luận, vả đôi phó với thực tế. 


Trong bộ Tạp A-Hàm (Samyutta Nikãya), có đoạn 
như sau: 


Một lần nọ, Đức Thế Tôn ngự tại Kosambi, trong 
khu rừng cây simsapa. Lúc ấy, nắm trong tay một nắm 
lá, Ngài hỏi các vị tỳ khưu: “Các con nghĩ thế nào, 
này chư Tỳ Khưu, số lá nằm trong bàn tay Như Lai và 


50 | TỨ DIỆU ĐẾ 


số lá trên cây trong khắp khu rừng này, số lượng nào 
nhiều hơn? 

- Bạch Hoá Đức Thế Tôn, số lá nằm trong tay Ngài 
hẳn thật không bao nhiêu, nhưng lá trên cây trong khắp 
khu rừng này thì rất nhiều. 

- Cũng thể ấy, này chư Tỳ Khưu, những gì Như Lai 
chứng ngộ mà không truyền dạy, quả thật là nhiều, như 
số lá trên cây. Như Lai chỉ truyền dạy một ít. 

Tại sao? Này chư Tỳ Khưu, tại sao Nhự Lai không 
truyền dạy tất cả? 

Này chư Tỳ Khưu, là bởi vì có những điều quả thật 
vô ích, không thiết yếu đề có đời sống thanh cao trong 
sạch, những điều không dân đến nhàm chán, dứt bỏ, 
chẳm dứt, an tịnh, thấu đạt trọn vẹn, giác ngộ, Niết 
Bàn. Vì vậy, này chư Tỳ Khưu, Như Lai không công bố 
những điều ấy. 

Và này chư Tỳ Khưu, Như Lai công bồ những gì? 

Đây là đau khổ; 

Đây là nguyên nhân sinh đau khổ; 

Đây là sự chấm dứt đau khổ; 


Đây là con đường dân đến sự chấm dứt đau khổ. 


Đó là những điều mà Như Lai công bố. Và tại sao, 


Phạz Kữu Kbánb | 51 


này chư Tỳ Khưu, Như Lai công bố những chân lý 
ấy? Bởi vì các chân lý ấy hữu ích, thiết yếu đề có đời 
sống thanh cao, trong sạch, dân đến nhàm chán, dứt 
bỏ, chấm dứt, an tịnh, thấu đạt trọn vẹn, giác ngộ, Niết 
Bàn. Vì vậy, này chư Tỳ Khưu, Như Lai công bố các 
chân lÿ ấy.” 


II. Ái dục: 
Nguyên nhân sinh đau khổ 


Ái dục: Nguyên nhân sinh đau khổ 


Một trong những danh hiệu của Đức Phật là Tối Thượng 
Y Vương. 


Đúng vậy, Ngài là một vì lương y, là vị chúa tế của 
tất cả những vị lương y trên thế gian, vị đại vương cao 
siêu nhất, tải giỏi nhất trong các vị lương y. Ngài không 
điều trị từng cá nhân, cũng không chữa trị những chứng 
bệnh - vật lý hay tinh thần - trong một kiếp sống. Bệnh 
nhân của Ngài là toàn thể nhân loại, hơn nữa, toàn thể 
chúng sinh trong ba giới bốn loài. Chứng bệnh mà Ngài 
nhắm chữa trị là một chứng bệnh trằm kha dính liền 
với mọi kiếp sinh tồn, dù ở trong cảnh giới nảo, là một 
chứng bệnh mà mỗi cá nhân mang theo từ kiếp này sang 
kiếp khác trong chuỗi dài những kiếp sống đó đây trong 
vòng luân hồi. 


54 | TỨ DIỆU ĐẾ 


Trước tiên, Ngài xác nhận là chúng sinh đang lâm 
bệnh đau khổ (dukkha). Sau khi quan sát, nghiên cứu và 
phân tích tỉ mỉ tận tường chứng bệnh đau khô, Ngài tìm 
ra nguyên nhân của nó và tuyên bố rằng nguồn gốc của 
mọi hình thức đau khổ là ái dục (tanhã). 

Vào lúc bình minh sau đêm thành đạt Đạo Quả Vô 
Thượng, Chánh Đăng Chánh Giác (Sammäã Sambodhi), 
để mô tả cuộc chiến thắng tinh thần vô cùng rực rỡ vẻ 
vang, Đức Thế Tôn đọc lên bài kệ hoan hỷ như sau: 


Xuyên qua nhiêu kiếp sống trong vòng luân hỏi, 
Như Lai thênh thang đi, đi mãi. 

Như Lai mãi đi từn mà không gặp, 

Như Lai tìm người thợ cất nhà này, 

Lặp đi lặp lại cuộc sống quả thật là phiên IHUỘN. 
Này hối người thợ làm nhà, 

Như Lai đã tìm được ngươi. 

Từ đây ngươi không còn cất nhà cho Như Lai nữa, 
Tất cả sườn nhà đêu gãy, 

Cáy đòn dong của ngươi dựng lên cũng bị phả tan. 
Như Lai đã chứng nghiệm Quả Vô Sinh Bắt Diệt, 
Và Như Lai đã tận diệt mọi Ái Dục. ” 


Đức Thế Tôn nhìn nhận cuộc đi thênh thang trong 
nhiều kiếp sống quá khứ đầy dẫy khổ đau phiền lụy. 


Pbạz Kữu Kbánb | 55 


Ngài đi bất định và do đó, phải chịu trăm bề khổ nhọc 
vì chưa tìm ra người thợ đã xây dựng ngôi nhà, tức thân 
này. Trong kiếp sống cuối cùng, giữa khung cảnh cô 
đơn tịch mịch của rừng thiêng, lúc đi sâu vào pháp hành 
thiền mà Ngài đã dày công trau giồi từ xa xôi trong 
quá khứ, xuyên qua suốt cuộc hành trình bất định, Ngài 
khám phá ra anh thợ cất nhả hằng mong mỏi muốn biết. 
Anh thợ này không phải ở đâu xa lạ bên ngoài mà ấn 
tàng sâu kín bên trong Ngài. Đó là ái dục, sự tự tạo, một 
thành phần tinh thần luôn luôn ngủ ngầm bên trong tất 
cả mỌi người. 

Ái dục là gì? Phạn ngữ mà thường được phiên dịch 
là “ái”, hay “ái dục” là tanhã (Bắc Phạn là trushna). 
Tanhã, ái dục, bao gồm những hình thức thèm khát, 
tham ái, khát vọng, nóng lòng ước mong, dục vọng, 
ham muốn, bám níu, luyến ái. Các danh từ trên đây diễn 
đạt những khía cạnh khác nhau nhưng không nói lên 
đầy đủ ý nghĩa của danh từ tanhã. Tanhã luôn luôn bao 
hàm một ý niệm vị kỷ. Con người mê muội chấp giả 
là thiệt, khư khư bám chặt vào ngũ uân vô thường mà 
cho đó là “ta”, một cái “ta” trường tồn không biến đổi, 
rồi ham muốn, khát khao... lẫy cái ta làm trung tâm của 
mọi sự vật, và cố đem vào cảng nhiều cảng tốt, và ôm 
lấy càng chặt càng hay. Vì lẽ ấy, khi phiên dịch là ham 
muốn, ước vọng... ta nên hiểu rằng tanhã chỉ nằm trong 
phân xấu của những danh từ này. Thí dụ như nói ham 


56 | TỨ DIỆU ĐẾ 


muốn, ta có thể ham muốn điều xấu xa, nhưng cũng 
có thể ham muốn những việc tốt đẹp, đáng được ngợi 
khen và khuyến khích, như muốn phục vụ, muốn bố thí, 
muốn có đời sống đạo đức... Như vậy, tanhã chỉ diễn đạt 
phần vị kỷ của lòng ham muốn, khát khao, ước muốn 
cho chính mình, luyến ái bám níu, cố giữ cho cái “ta”. 


Chính yếu tố vị kỷ trong tanhã, ái dục, đã gây bao 
nhiêu tai hại cho con người. ái dục không bao giờ được 
thỏa mãn hoàn toàn. Khi một điều mong muốn vừa 
được thành tựu thì có một mong muốn mới khởi sinh. 
Con người luôn luôn chạy theo những thích thú tạm bợ 
mới, cô rượt đuổi theo đề bám lấy những ảo ảnh, chụp 
năm cho được cái mà thật ra chỉ là hình bóng ảo huyền 
và như thế, con người luôn luôn châm nhiên liệu để 
nuôi dưỡng và bảo trì ngọn lửa tham ái của kiếp sinh 
tồn. Chính lòng tham muốn ích kỷ, tính luyến ái vô độ 
lượng, vô trật tự, và sự đam mê bám níu vảo những sự 
vật trên thế gian đã lôi cuốn và đây đưa con người lăn 
trôi đó đây trong đại trùng dương của đời sống. 

Đó là tác động của ái dục bên trong con người nuôi 
dưỡng nó. Còn tác động của nó ở bên ngoài người ôm 
ấp nó, ở người khác, thì sao? 

Trong bộ Trung A-Hàm (Majjihima Nikaya), Đức 
Phật dạy: 


Phạm Kứữu Khánh | 57 


“Này chư Tỳ Khưu, do ái dục vua này gây chiến với 
vua kia, hoàng tử với hoàng tử, tụ sĩ với tu sĩ, dân với 
dân, mẹ gây gỗ với con, con gây mẹ, cha cãi vã với con, 
con cãi cha, anh chị với em, em với anh chị, bạn bè với 
bạn bè. ” 


Trong bài thuyết trình “Tầm quan trọng của Tứ 
Diệu Đế” V.F. Gunaratna viết: 


“Ái dục là một sự thúc đây hùng mạnh, một thúc đây 
nguy hiểm, tai hại. Ái dục là nguyên nhân của hầu hết 
những tệ hại trên đời. Hầu hết những xáo trộn chính trị 
trong nhiều quốc gia và những vẫn đề xã hội và kinh tế 
rất phiền phức chỉ có thể giải thích bằng ảnh hưởng nguy 
hại của tanhã. Ái dục vị kỷ là động cơ chính yếu đưa đến 
hầu hết những cuộc tranh chấp, và thúc đây mọi cố gắng 
của con người mê muội. 

“. Đôi khi, trong ái dục sự biểu hiện của lòng vị 
kỷ có phần lộ liễu, hiển nhiên. Lắm khi rất tế nhị... 
tình thương không mấy khi không đượm nhuân tính 
chất vị kỷ. Đó là một thứ tình thương thiết tha mong 
muốn được công nhận và đòi hỏi được đáp lại. Tóm 
tắt, đó là tự thương mình, là tình thương của mình đối 
với mình. Trong phần lớn các trường hợp, người này 
thương người kia là để tự thương mình nhiều hơn, là bởi 
vì mình thiết tha mong muốn tự cho mình cái vui được 
thương người và cái vui được người thương trở lại. 


58 | TỨ DIỆU ĐẾ 


Như vậy, tiềm tàng dính liền theo tình thương người có 
một ấn ý muốn tự thỏa mãn, và tình thương kẻ khác chỉ 
là tình thương mình trá hình.” 


Ái dục bắt nguồn từ đâu? Trong bộ Trường A-Hàm 
(Digha Nikäya), có đoạn: 


“Ái dục bắt nguôn từ đâu, và phát sinh ở đâu? Nơi 
nào có thỏa thích và dục lạc, nơi đó có ái dục bắt nguồn 
và phát sinh. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, có thỏa 
thích và dục lạc. Vậy ái dục bắt nguồn từ đó, và phát 
sinh ở đỏ. ” 


Có sáu loại dục lạc, bắt nguồn từ lục trần là sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp, liên quan đến lục căn là 
nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Mắt muốn thấy hình sắc 
đẹp đẽ. Tai muốn nghe âm thanh êm dịu. Mũi muốn 
ngửi mùi thơm. Lưỡi muốn nễm món ngon vật lạ. Thân 
muốn cảm xúc thỏa thích về nhục dục. Tâm muốn có 
những cảm nghĩ dễ chịu, những tư tưởng làm thỏa mãn 
giác quan. 


Loại ái dục đầu tiên phát sinh do nhãn quan. Nhãn 
căn rất khó kiểm soát và thu thúc, vì bao nhiêu hình sắc 
đẹp đẽ của ngoại cảnh luôn luôn sẵn sàng làm cho ta 
dao động. Đức Phật dạy rằng trên đời không có gì làm 
cho tâm một người đàn ông dao động dễ dàng bằng hình 
dáng người đàn bà. Và không có gì làm cho tâm người 


Phạz Kữu Kbánb | 59 


phụ nữ rung động dễ dàng bằng hình dáng của người đàn 
ông. Lịch sử nhân loại đã từng chứng tỏ rằng bao nhiêu 
cơ đồ đã sụp đồ và bao nhiêu sự nghiệp đã suy tàn chỉ vì 
sắc đẹp mỹ miều của người phụ nữ. Cũng vì lẽ ấy Đức 
Phật hằng khuyên dạy hàng tín đồ nên luôn luôn thận 
trọng, từng ly từng tý, trong việc kiểm soát nhãn quan. 
Phải hành động như người lính gác cửa thành, từng giây 
từng phút, canh chừng quân địch. Một khoảnh khắc lơ 
đễnh có thể gây ảnh hưởng tai hại vô cùng nguy hiểm. 
Tuy nhiên, dạy như thế Đức Phật không khi nào có ý 
khuyên tất cả mọi người nên từ khước mọi lạc thú trần 
gian để vào rừng tìm nơi thanh vắng tu hành. Đức Phật 
đặt toàn thê giáo lý của Ngài trên nền tảng dukkha, đau 
khổ, nhưng không bao giờ phủ nhận những lạc thú trong 
đời. Bộ Tăng Nhất A-Hàm (Anguttara Nikãya), có liệt 
kê dông dài những hạnh phúc mà chúng sinh có thể thọ 
hưởng. Chúng ta không tìm cách xa lánh những hạnh 
phúc vật chất mặc dù biết rằng nó tạm bợ, nhưng cũng 
không làm nô lệ cho cơ thể vật chất. Ta cảm thấy hạnh 
phúc khi một điều mong mỏi được thỏa mãn. Nhưng 
bản chất tự nhiên của chúng sinh là không khi nào hoàn 
toàn mãn nguyện. Khi một điều mong mỏi được thỏa 
mãn là mong muốn điều khác, và không khi nào biết là 
đủ. Bởi thế Phật Giáo dạy ta nên tận lực cô găng, kiên 
trì nỗ lực, luôn luôn giữ tâm trong sạch và thận trọng 
thu thúc dục vọng. 


60 | TỨ DIỆU ĐẾ 


Đại Đức Khantipalo, người Anh tu tại Thái Lan và 
Sri Lanka, khuyên ta như sau: “Điều cần thiết ở đây là 
luôn luôn giữ chánh niệm (sammä sati), vì nếu không 
chú niệm thì không Giáo Pháp nào có thể thực hành 
được. Và trong lúc không thực hành Giáo Pháp, chúng 
ta sẽ bị sức mạnh của thói quen trong quá khứ lôi cuốn. 
Cùng lúc ấy ái dục và vô minh tiếp tục tăng trưởng bên 
trong chúng ta. Khi tâm chú niệm, ta có khả năng và 
phương tiện để hiểu biết “đây là cảm giác vui thích”, 
“đây là cảm giác đau khổ”, “đây là cảm giác không- 
đau-khổ-cũng-không-vui-thích”. Quan sát, ghi nhận và 
hiểu biết như thế (tức niệm và hay biết rõ ràng) giúp 
ta hay biết lúc nào có tham, sân, sĩ liên hợp với các 
cảm giác ấy. Với sự thấu hiểu hay biết như thế ta có 
thể phá vỡ bánh xe sinh-tử và thoát ra khỏi vòng luân 
hồi. Nhưng nếu không thực hành Giáo Pháp, chắc chắn 
những cảm thọ kia sẽ tiếp tục dẫn dắt chúng ta đến các 
ái dục khác, và quay cuồng chúng ta theo bánh xe dây 
đầy đau thương và khổ nhọc như Ngài Nagarjuna dạy, 
ái dục chỉ ngọt ngào ở lớp mặt, bên trong thì khô cứng 
đăng cay.” 


Nhằm làm suy giảm tình trạng bám níu duyên vào 
hình sắc, Ngài Đại Đức Nãrada khuyên ta nên quán 
tưởng về tính cách ô trược của cơ thể vật chất. Ngài viết: 
“Quán tưởng về tính cách ô trược của thân giúp hành 
giả khắc phục tâm luyến ái đối với thân mình. Vào thời 


Phạm Kứ Khánh | 61 


Đức Phật nhiều vị tỳ khưu đã chứng ngộ Đạo Quả A La 
Hán nhờ hành thiền về đề mục này. Người không thích 
hợp với tất cả ba mươi hai phần ô trược có thể chọn một 
vài phần như xương, thịt, da cũng được. Hành giả tưởng 
niệm: “Xương (1(thì), thịt (mamsa), da (tac) ”. 


Thành trì này được dựng lên bằng xương, đắp thịt và 
máu bên ngoài, trong đó tích trữ bệnh tật, chết chóc, ngã 
mạn, phỉ báng. Trong khi niệm như vậy hành giả quán 
tưởng: bên trong thân này là bộ xương. Đầy bên ngoài 
bộ xương là thịt, và bên ngoài nữa có lớp da, bao trùm 
tất cả. Cái mà ta gọi là dung mạo đẹp đẽ của con người 
chỉ là lớp đa bao bọc lấy thịt và xương.” 


Mắt bị dao động vì hình sắc. Tai bị cảm xúc vì âm 
thanh. Mũi bị kích thích vì hương, lưỡi vì vị, Thân của 
ta cũng là một nhịp cầu đề cho trần cảnh thâm nhập và 
làm cho ta say mê, sa đọa. Tâm cũng bị ảnh hưởng xấu 
xa của những tư tưởng tham ái, sân hận, si mê. 


Theo triết học Phật Giáo, Vi Diệu Pháp, 
(Abhidhamma), có ba loại ái dục: 


a. Ái dục duyên theo nhục dục ngũ trần (kãma tanhã) 


b. Ái dục duyên theo những khoái lạc vật chất liên 
quan đến chủ trương thường kiến (bhava tanhã). Trong 
lúc thọ hưởng, nghĩ rằng vạn vật là trường tồn vĩnh cửu, 
những khoái lạc sẽ mãi mãi tồn tại. 


ó2 | TỨ DIỆU ĐẾ 


c. Ái dục duyên theo những khoái lạc vật chất có liên 
quan đến chủ trương đoạn kiến (vibhava tanhã). Trong 
lúc thọ hưởng, nghĩ răng tất cả đều tiêu diệt sau khi chết. 
Chết là hết. 


Bhava tanhã có khi được giải thích là sự luyến ái 
đeo níu theo Sắc Giới, và vibhava tanhã là luyến ái đeo 
níu theo Vô Sắc Giới. Hai Phạn ngữ ấy thường được 
xem là ái dục đeo níu theo sự “sống”, và ái dục đeo níu 
theo sự “không-sống”, không sinh tồn. 


Về điểm này Ngài Đại Đức Piyadassi viết trong 
quyên Con đường cổ xưa như sau: 


“Kẻ thù của toàn thể nhân loại là ái dục, lòng ham 
muốn, luyến ái, bám níu, khát vọng, và xuyên qua đó, 
tất cả những điều bất hạnh đến với chúng sinh. Đây 
không những chỉ là lòng ham muốn hay luyến ái duyên 
theo nhục dục ngũ trần như tiền của, tài sản, tham vọng 
đánh bại kẻ thù, lấn lướt người khác, hay xâm lăng 
những quốc gia khác, mà cũng là sự cô chấp, khư khư 
dính mắc trong những lý tưởng hay ý niệm, quan kiến 
và tín ngưỡng, thường dẫn đến phi báng và tiêu diệt, và 
đem lại đau khổ không thể tả đến toàn thể quốc gia, hay 
trong thực tế, toàn thê thế gian.” 


Tại sao ái dục là nguôn gôc của mọi hình thức đau 
khô? Không có người biệt suy tư nào phủ nhận sự hiện 


Phạm Kứu Khánh | 63 


hữu của đau khổ, hay bất toại nguyện, trên thế gian. 
Nhưng về nguyên nhân làm phát sinh đau khổ thì các 
hệ thống tín ngưỡng khác nhau đã giải thích bằng nhiều 
phương cách khác nhau. Trong tư tưởng Phật Giáo, 
không có một siêu lực huyền bí cầm quyển tưởng 
thưởng công đức và trừng phạt những tội ác của con 
người. Không có sự thưởng phạt từ bên ngoài hay bên 
trên ban đến, mà có định luật nhân quả, từ bên trong, 
tức hành động và phản ứng của hành động. Chính mình 
hành động và chính mình nhận lãnh hậu quả của hành 
động. Theo chiều hướng này, mỗi người, mỗi chúng 
sinh là vị kiến trúc sư xây đắp số phận của chính mình. 
Chính ta tạo thiên đàng cho ta và cũng chính ta tạo địa 
ngục cho ta. Đau khổ mà con người phải gánh chịu 
ngày hôm nay là hậu quả dĩ nhiên của những nghiệp bất 
thiện mà con người đã tạo trong quá khứ, và chính ái 
dục là động cơ chính yếu thúc đây đến hành động, tạo 
nghiệp bất thiện bằng thân, khẩu, hay ý. Cũng chính ái 
dục thúc đẩy con người luyến ái, bám níu và dai dẳng 
đeo đuôi theo sự sông. Lòng khát khao ham muốn ấy lôi 
cuốn con người từ kiếp sống này đến kiếp khác. Và sinh 
ra đời là khởi duyên dẫn đến đau khổ, như đã được đề 
cập đông dài ở bài viết trước. Đau khổ dính liền với đời 
sống, là bản chất của cái được gọi là chúng sinh!. Trong 


! Xem Hành Khổ, Phần I 


ó4 | TỨ DIỆU ĐẾ 


Bài Pháp Đầu Tiên, hay Kinh Chuyển Pháp Luân, Đức 
Thế Tôn dạy: “Chính ái dục là nguyên nhân của sự tái 
sinh (ponobhavika). Ái, hợp với tâm thiết tha khao khát, 
bảm níu vào cái này hay cái kia (đời sống). Chính ái 
đeo níu theo nhục dục ngũ trần, ái đeo níu theo sự sinh- 
tôn, và ái đeo níu theo ý niệm không-sinh-tôn. ” 


Ái dục là nguồn gốc của đau khổ cũng vì chính 
trong ái dục đã có mầm mồng đau khổ. Trong quyền 
Pháp Tùy Thuộc Phát Sinh (Paticca Samuppada), Ngài 
Piyadassi viết: 


“Con người luôn luôn bị thích thú và dục lạc thu 
hút. Trong khi mưu tìm thích thú và dục lạc, con người 
không ngớt chạy theo và cố bám lấy những đối tượng 
tương ứng của lục căn (tức bám vào lục trần). Nhưng 
ít khi con người nhận thức rằng không có số lượng sắc, 
thinh, hương, vị, xúc, hay pháp nảo có thể hoàn toàn 
thỏa mãn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Trong khi mãnh 
liệt khát khao được có quyền sở hữu, hay được thỏa mãn 
tham vọng, con người còn tự ràng buộc mình vào bánh 
xe luân hồi, càng bị giày vò xô xát và khổ sở quần quại, 
vướng mắc trong những cây căm của vòng bánh xe.” 


Kinh Pháp Cú dạy: 
“Á¡ dục sinh sâu muộn. ái dục sinh lo sợ. 


Người đã trọn vẹn dáp tất ái dục không còn sâu 
muộn, càng 11 lo sợ. ” 


Phạm K/ Kbánh | 65 


V.F. Gunaratna viết: “Bây giờ ta có thể tự hỏi tại 
sao ái dục luôn luôn mang đau khổ (dukkha) theo vết 
chân của mình? Bởi vì ái dục là khát khao ham muốn 
một cái gì tự nó không ngừng biến đổi, là chạy theo và 
cô bám vào cái gì tự nó không thực có. Khi con người 
có gắng đuổi bắt một mục tiêu huyền ảo, lờ lững như 
thực như hư, một cái gì không thể bắt được, một mục 
tiêu luôn luôn thụt lùi hay tan biến khi ta đến gần nó, 
thì con người còn có thể mong mỏi điều gì hơn là thất 
VỌng, điều gì hơn là trạng thái bất ôn, không điều hòa, 
tức dukkha, đau khô.” 

Và Ông tiếp: 

“Tại sao ta lại khát khao mong muốn cái không thực 
có? Vô minh của chúng ta làm cho chúng ta lầm tưởng 
cái không thực là thực, thấy bóng tưởng hình, và mãi 
mãi chạy theo rượt bắt cho được cái bóng.” 


Kết Luận 


Trong khi phần lớn những tư tưởng gia tìm đến một 
thần lực huyền bí, hay một nguyên lý bên ngoải, bên 
trên con người, để giải thích nguồn gốc đau khổ của 
nhân loại, thì Đức Phật hướng cái nhìn trở vào bên 
trong con người để tìm nguyên nhân chứng bệnh đau 
khổ của con người. Và Ngài đi đến kết luận: Những đau 


ó6 | TỨ DIỆU ĐẾ 

khổ “của tôi” là do hành động “của tôi”. Và hành động 
“của tôi” do ái dục “của tôi” thúc đây. Ái dục trong quá 
khứ làm nguyên nhân đưa đầy tôi đến đây, nhưng chính 
trong hiện tại, và chỉ trong hiện tại, tôi có thể khắc phục 
ái dục bằng cách thực hành Giáo Pháp, để thoát ra khỏi 
vòng luân hồi đau khổ. 


Vài Tích Chuyện Liên Quan Đến Ái Dục 
Viết Theo Những Quyền “Buddhist Legends” 
(Harward Oriental Series) 


Chuyện Con Cá Vàng 


Giáo lý sau đây được Đức Bồn Sư truyền dạy khi Ngài ngự 
tại Tịnh Xá Kỳ Viên (Jetavanna Vihãra). 


Chuyện rằng vào một thời xa xôi trong quá khứ, hai 
anh em trong một gia đình nọ xuất gia với các vị đệ tử 
của Đức Phật Kassapa (Ca Diếp). Ông anh tên Sodhana 
và người em là Kapila. Cả hai đều thi hành đầy đủ bổn 
phận đối với thầy tế độ. Một hôm, hai vị bạch hỏi thây, 
“Kính Bạch Ngài, trong giáo lý này có tất cả bao nhiêu 
gánh nặng (tức bao nhiêu pháp tu tập), và được giải 
thích là có hai, “pháp học và pháp hành”. Pháp học 
là công trình chuyên học về giáo lý và giới luật, và 
pháp hành là thực hành thiền tập. Sư Sodhana, người 
anh, chọn pháp hành. Sau năm năm thọ huấn với thầy, 


Phạm Kứữu Khánh | 67 


Ngài vào rừng sâu tận lực kiên trì tỉnh tắn hành thiền và 
sau cùng chứng đắc Đạo Quả A-La-Hán. 


Người em, Sư Kapila, nghĩ mình còn trẻ, chọn pháp 
học với ý định về lúc niên cao tuổi lớn sẽ thực hành 
thiền tập. Ngài chuyên cần tu học và thuộc nằm lòng 
Tam Tạng Pháp Bảo. Nhờ học sâu hiểu rộng kinh điển, 
Ngài giải thích rành rẽ Giáo Pháp và thu nạp đông đảo 
đệ tử và thiện tín. Tuy nhiên, đam mê trong chất say của 
danh vọng mà sức học uyên thâm của mình tạo ra, Ngài 
đâm ra tự cao ngã mạn. Lắm khi có vị nào nói điều gì 
mặc dù đúng, Ngài cũng ÿ mình tải giỏi, bác bỏ và cho 
là sai. Nhiều lần chư sư huynh đệ khuyên nhủ, “Này Sư 
Huynh, không nên làm như thế” và nhắc nhở Ngài giữ 
gìn giới luật trong sạch. Nhưng Ngài trả lời, “Sư cũng 
giống như bản tay nắm lại, trỗng rỗng, không có gì hết, 
biết gì mà nói.” Đại Đức Sodhana nghe được lời tường 
thuật và hay biết tác phong bất nhã của em cũng trở về 
khuyên lơn, “Này Sư Đệ, người tu hành như Sư phải 
có tác phong xứng đáng và một đời sống đạo đức trong 
sạch”. Nhưng Sư Kapila cũng không quan tâm đến lời 
anh. Ngày nọ, trong khi chư Tăng tụ họp ở chánh điện 
để hành lễ Patimokkha (lễ tuyên đọc Giới Bồn), Đại 
Đức Kapila hiên ngang lên ngồi trên pháp tọa tay cầm 
quạt, đọc lên những câu hỏi vị nào có gì sắm hối, như 
thường lệ. Nhưng chư tăng nghĩ rằng Sư Kapila không 
có tác phong đạo đức trong sạch thì sám hối có ích gì. 


ó8 | TỨ DIỆU ĐẾ 


Vì lẽ ấy ai nẫy ngôi im. Sau cùng Sư Kapila tuyên bố, 
“Này chư Huynh, không có Giáo Pháp, không có Giới 
Luật, vậy chư Huynh có nghe đọc PãtIimokkha (Giới 
Bồn) hay không thì cũng vậy, không có gì khác.” Do 
những hành động tương tự, Đại Đức Kaprla đã làm hại 
rất nhiều những lời dạy của Đức Phật Kassapa và gây 
trở ngại không ít cho công cuộc truyền bá Giáo Pháp. 
Do nhân bất thiện đã Ø1€O ây sau khi viên tịch, Đại 
Đức Kapila tái sinh vào khổ cảnh và đến thời Đức Phật 
Gotama, làm cá trong dòng sông Aciravaf1. 


Một hôm có người chài lưới bắt được một con cá 
đẹp lạ thường, màu vàng óng ánh trông như một khối 
vàng sáng rực. Ngư ông dâng cá đến vua đề được lãnh 
thưởng. Vua nghĩ rằng Đức Bồn Sư sẽ biết lý lịch con 
cá, và đem cá đến chùa để bạch hỏi Đức Thế Tôn vì lý 
do nào cá được có màu vàng tươi đẹp lạ thường như 
vậy. Khi cá vừa mở miệng ra thì mùi tanh hôi bay tỏa, 
thối cùng khắp ngôi tịnh xá. 


Đức Thế Tôn dạy: 


- Tâu Đại Vương, vào thời kỳ mà giáo lý do Ngài 
Kassapa truyền dạy được hoằng khai trên thế gian thì 
cá này là một vì sư tên Kapila, có sức học kinh điển 
uyên thâm và thu nạp đông đảo thiện tín. Nhưng vì đắm 
say theo danh lợi, nhà sư Kapila có nhiều hành động 
khinh người và lời nói bất nhã, khinh miệt những ai 


Phạm Kứu Khánh | 69 


không theo sư, do đó làm trở ngại cuộc hoằng dương 
Giáo Pháp của Đức Phật Kassapa, tạo nhiều nghiệp bất 
thiện. Vì lẽ ấy, sau khi viên tịch, Sư Kapila tái sinh vào 
khổ cảnh và khi dứt nghiệp ở khổ cảnh, tái sinh làm 
cá này. Nhờ lâu ngày có học và giảng dạy Giáo Pháp 
nên Kaplla tái sinh làm con cá có màu vàng tươi đẹp. 
Nhưng do nghiệp ngã mạn, mạ ly chư Tăng và gây trở 
ngại cuộc hoăng pháp, nên cá có hơi thở hôi thối như 
vậy. Vào lúc ấy, khi thấy trạng thái tâm của đông đảo 
chư tăng và thiện tín hiện diện đã được chuẩn bị đầy đủ, 
sẵn sảng để lãnh hội Giáo Pháp, Đức Thế Tôn mở lời: 


“Một đời sống thanh cao, đạo đức và thánh thiện. 
Đó là châu ngọc quý báu nhất trên đời. ” 

Rồi Ngài giảng dạy trọn vẹn bài kinh mà sau này 
được ghi chép dưới tựa đề Kapila Sutta, nằm trong bộ 
Sutta Nipata của Tạng Kinh, Sutta PItaka. 


Khi chấm dứt, Ngài đọc những câu kệ ngôn sau đây: 


“Bên trong con người dê duôi, ái dục tăng trưởng 
nhanh chóng như loại dây leo. Nó nhảy chuyển từ 
kiếp này sang kiếp khác như loài khi tìm trái cây trong 
rừng. ` (câu 334) 


“Irên thê gian này, sâu muộn của người bị khát 
vọng khăng khít và đê hèn áy tràn ngáp, sẽ sinh sôi 


70 | TỨ DIỆU ĐẾ 


nảy nở tựa hồ như cỏ birana được tưới nước đây ẩu. ” 
(cáu 335) 


“Những sáu muộn sẽ lăn tròn, tách rời người đã 
khác phục ái dục khó trị và đê hèn đây như giọt nước rời 
la sen. ” (cấu 336) 


“Như vậy, Như Lai khuyên dạy: may mắn thay cho 
các con, tất cả các con đang tụ họp tại đây! Hãy đào xới 
ái dục tận gốc rễ như người ta đào lấy rễ ngọt ngào của 
cỏ birani. Chứ để Ma Vương mãi mãi đè bẹp các con 
như trận lụt làm rạp đảm lái. ` (câu 337) 


Chuyện Con Heo Nái 


Giáo lý này do Đức Bồn Sư tuyển dạy khi Ngài lưu ngự 
tại Trúc Lâm Tịnh Xá (Vihãara). 


Chuyện thuật rằng ngày kia, trên đường đi vào thành 
Vương Xá (Rãjagaha) trì bình, khi nhìn thấy một con 
heo nái, Đức Phật mỉm cười.! Đức Ananda nhìn thấy 


! Sách Compendium of Philosophy ghi nhận rằng kinh sách Phật Giáo phân 
biệt sáu loại cười: I. sita, là nụ cười tế nhị, chỉ biểu hiện niềm vui trên 
gương mặt; 2. hasifa, nụ cười nhếch môi vừa để lộ chót răng: 3. vihasifa, 
cười khẽ, chỉ tạo nên một tiếng động nhỏ; 4. upahasita, cười đến nhúc nhích 
đầu, vai, và tay; apahasita, cười hỷ hả đến ra nước mắt; 6. atihasita, cười 
ngả nghiêng ngã ngửa, từ đầu đến chân đều di động. Đức Phật Chánh Đắng 
Chánh Giác mỉm cười với bốn loại tâm hành đẹp (sobhana kiriya citta) hợp 
với trí tuệ và cảm giác hạnh phúc. (Trích dịch từ quyền A Manual of Abhid- 
hamma/ Vi Diệu Pháp toát yếu, tác giả Nãrada Mahã Thera) 


Phạm Kữu Kbánb | 71 


vừng hảo quang phát tủa ra từ miệng Đức Phật liền bạch 
hỏi, “Bạch Hóa Đức Thế Tôn, vì lý do nào Ngài mỉm 
cười?” Đức Phật trả lời, “này Ananda, hãy nhìn con heo 
nái kia.” - “Bạch Ngài con thấy.” 


“Irong thời kỳ của Đức Phật Kakusandha, heo nái 
kia là con gà mái thường sống quanh quân trong chùa. 
Hằng ngày gà tìm thức ăn bên ngoài chánh điện, trong 
khi một vài vị sư tu thiền đọc lên những bài kinh về thiền 
Minh Sát. Chỉ nhờ nghe những âm thanh mà không hiểu 
ý nghĩa của lời kinh, sau khi chết gà tái sinh vào hoàng 
cung làm công chúa có tên là UbbarI. Ngày nọ Công 
Chúa Ubbari nhìn thấy một đồng giòi. Ngay lúc ấy bà 
liền tập trung tư tưởng, chú tâm niệm vào đồng giòi và 
chứng đắc Sơ Thiền. Trong phần còn lại của kiếp ấy 
bà sống trong Sơ Thiền, và do đó, sau khi qua đời, tái 
sinh vào cảnh trời. Lúc tuôi thọ ở cảnh trời châm dứt vì 
nghiệp lực tốt được tích trữ đã hết, nghiệp bất thiện đã 
gieo trong những tiền kiếp xa xưa giờ đây trổ sinh, bà 
tái sinh trở lại làm con heo nái.” 

Khi nghe Đức Phật thuật lại lý lịch heo nái như vậy 
chư tăng, do Ngài Ananda hướng dẫn theo trì bình với 
Đức Phật lây làm xúc động, nhận thức răng cho đến khi 
thành đạt Đạo Quả Tu Đà Hoàn, cuộc đi thênh thang 
trong vòng luân hồi quả thật là bắp bênh, bất ồn định. 


Nhân cơ hội này Đức Phật truyền dạy: 


72 | TỨ DIỆU ĐẾ 


“Như cải cây mà rễ còn vững chắc và không bị 
động đến mặc dấu bị chặt ngã, vẫn còn đâm chổi nở 
tược, cùng thế ấy, bao giờ lòng ái dục tiềm ẩn chưa bị 
tận diệt, sẫu muộn ấy còn phát sinh trở đi trở lại triền 
miên. ” (câu 336) 


“Bên trong kẻ nào ba mươi sáu dòng ái dục! tuôn 
chảy mạnh mẽ đến tâm hỷ lạc,ˆ tham ái cuồôn cuộn lôi 


cuốn kẻ sỉ mê ấy đi như một luông thác lũ. ” (câu 339) 


“Luông ái dục tràn ngập khắp nơi. Loài dây leo ái 
dục đâm chối? và bảm vững. Đã thấy loài dây leo đâm 


chối, hãy dùng trí tuệ bứng tận gốc rễ. ” (câu 340) 


“Giữa chúng sinh, hỷ lạc phát khởi, cuộn chảy đến 
ngũ trần, và những chúng sinh ấy say mê chùm đắm 
trong ái dục. Thiên về dục lạc, chúng đi từn dục lạc. 


Đúng vậy, người như thế đi đến sinh và diệt. ” (câu 341) 


! Ba mươi sáu loại ái dục - xem bài viết này, từ trang 41. Có sáu loại ái dục 
liên quan đến sáu căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, và sáu loại liên quan 
đến sáu trần, là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, tính chung tất cả là mười 
hai. Nếu tính luôn ba loại được kê trong bài viết, trang 4I, thì có ba mươi 
sáu. Và nếu tính luôn ái dục trong ba thời, quá khứ, hiện tại, và tương lai thì 
có tất cả là một trăm lẻ tám (108). 

? Tư tưởng hỷ lạc - xuyên qua lục căn. 

3 Dây leo ... đâm chồi, từ lục căn và bám vững, dính mắc theo lục trần. 


Phạm Kứu Khánh | 73 


“Kẻ bị bao trùm trong ái dục kinh hoàng như thỏ 
nằm trong rọ. Bị thằng thúc và trói buộc! siết chặt, kẻ 
ấy chịu đau khổ triển miên, trở đi, trở lại. ” (câu 342) 


“Kẻ bị bao trùm trong ái dục kinh hoàng như thỏ 
năm trong rọ. Vậy, thây tỳ khưu có ý nguyện thành đạt 
trạng thái không dục vọng (Niết Bàn) phải xa lìa ái 
dục. ” (câu 343) 


Kinh sách ghi rằng sau kiếp tái sinh làm heo nái bà 
tái sinh trở đi trở lại mười ba kiếp, và vào thời Đức 
Mahã Tissa bà xuất gia. Sau khi nghe Đức Mahäã Tissa 
giảng kinh Mahä Satipatthana (Đại Niệm Xứ) bà 
chứng đắc Đạo Quả Tu Đà Hoàn và về sau, khi nghe 
kinh Asivipassa Sutta tại chùa Kallaka Mahäa Vihara, 
bà thành đạt Đạo Quả A-La-Hán. Trong ngày nhập Đại 
Niết Bàn, theo lời yêu cầu của đông đảo chư tăng, ni, bà 
thuật lại những kiếp sau cùng của bà và chấm dứt bằng 
lời khuyên nhủ. “Mỗi người hãy kiên trì tỉnh tấn tu tập 
để thành đạt mục tiêu cứu cánh.” 


! Thằng thúc và trói buộc - có năm thằng thúc, hay chướng ngại tinh thần 
(nivarana) là tham dục, oán ghét, hôn trầm dã dượi, phóng dật lo âu, và hoài 
nghị. Có năm loại trói buộc (sanga) là tham ái, sân hận, si mê, ngã mạn và 
tà kiến. 


74 | TỨ DIỆU ĐẾ 


VỊ Sư Hoàn Tục 


Giáo lý này được Đức Bồn Sư truyền dạy khi Ngài lưu 
ngự tại Trúc Lâm Tịnh Xá (Ve|uvana Vihãra). 


Chuyện thuật rằng có vị sư kia đã từng xuất Ø1a VỚI 
Ngài Kassapa, và chứng đắc Tứ Thiền. Ngày kia đến 
nhà người cậu làm nghề thợ bạc, sư thấy nhiều món đồ 
đẹp, phát tâm ham muốn nên không tiếp tục đời sống 
xuất gia nữa mà hoàn tục. Nhưng lúc trở về đời sống tại 
gia cư sĩ ông lại biếng nhác nên không có công ăn việc 
làm. Do đó ông kết hợp với bạn xấu, đi trộm cắp, Cướp 
giựt của người, và một hôm nọ bị bắt. 


Lính trói tay dẫn đi khắp đường phó, dừng lại ở mỗi 
ngã tư đường để dùng roi đánh đập ông, và sau cùng 
đến pháp trường để hành quyết. Đức Kassapa trì bình 
đi ngang qua thấy vậy xin cho ông được tháo dây trói 
buộc, rồi bảo ông hãy nhớ lại đề mục hành thiền mà 
trước kia đã giúp ông đắc Tứ Thiền, và tận lực chuyên 
niệm. Ông nghe lời, làm theo lời nhắc nhở của thầy, và 
nhập trở lại vào Tứ Thiền. Khi đến giờ hành quyết, lính 
đem sắt nướng đỏ xỉa vào người ông từ bốn phía, và 
gươm đao giáo mác tứ bề sẵn sàng đâm chém. Nhưng 
tội nhân vẫn bình thản như thường, không tỏ ra vẻ gì 
rung động hay lo sợ. Hằng trăm lính bao quanh, hung 
hăng tay cầm khí giới, nhưng tên cướp vẫn ung dung 
tự tại. Bao nhiêu người hiện diện lấy làm kinh ngạc. 


Phạm K/ Kbánhb | 75 


Binh lính hoãn cuộc hành quyết để tâu lại tự sự cho 
vua. Vua truyền lệnh tha bổng tội nhân. Trong lúc ấy 
có người bạch lại với Đức Thế Tôn. Ngài liền hiện đến 
ngay trước mặt ông sư hoản tục và thuyết giảng Giáo 
Pháp, xong đọc câu: 


“Người không còn ham muốn đời sống tại gia, tìm 
thỏa thích trong cảnh rừng hoang vắng vẻ và, mặc dẫu 
thoát ra khỏi ham muốn đời sống tại gia, vẫn chạy trở 
về chính cải nhà ấy. Hãy đến đây, nhìn xem con người 
ấy! đã thoát ly còn chạy trở vào vòng trói buộc. ” (câu 
344) 


Lúc bấy giờ, mặc dầu đang lâm nguy, ông sư hoàn 
tục chăm chú nghe Giáo Pháp và hướng tâm niệm về 
ba đặc tướng vô thường, khổ, vô ngã của đời sống, đắc 
Quả Tu-Đà-Hoàn. Trong khi thọ hưởng phi lạc của Đạo 
Quả ông bay bổng lên không trung, đảnh lễ Đức Bồn 
Sư và, giữa đám đông gồm cả vua, ông chứng ngộ Đạo 
Quả A-La-Hán. 


Dáy Trói Buộc 
Giáo lý này do Đức Bồn Sư truyền dạy khi Ngài ngự tại 
Kỳ Viên Tịnh Xá (Jetavana Vihara). 


Chuyện rằng vào thuở ấy những người phạm tội 
ác như cướp của giết người hay phá khuấy cư dân, thì 


76 | TỨ DIỆU ĐẾ 


bị dẫn đến Vua xứ Kosala. Vua truyền lệnh dùng dây 
thừng, dây gai, để xích trói các tội nhân ấy. 


Vào lúc bấy giờ có ba mươi vị sư từ thôn quê đến 
hầu Phật, vào đảnh lễ Ngài xong, các sư xin kiếu về 
tịnh thất. Qua ngày hôm sau các vị ấy vào thành Xá Vệ 
(Sãvatthï) trì bình, đi ngang qua khám đường và thấy 
các tù nhân. Lúc trở về chùa vào buôi chiều, các vị sư 
đến hầu Phật và bạch hỏi Ngài, “Bạch Hóa Đức Thế 
Tôn, hôm nay, trong khi đi trì bình, chúng con ổi qua 
khám đường và thấy các tù nhân. Những người này bị 
trói bằng dây thừng, dây gai và xích lại chặt chẽ. Trông 
hình như họ đang chịu đau khổ vô cùng. Họ không thể 
phá vỡ gông cùm để thoát thân. Bạch Hóa Đức Thế 
Tôn, có chăng những trói buộc chặt chẽ hơn?” 

Đức Phật giải thích: 

“Này chư tỳ khưu, các dây trói buộc ấy thật không 
chặt chẽ lắm đâu, nếu so với trói buộc của những đam 
mê xấu xa đê tiện, trói buộc của ái dục, trói buộc của 
tâm luyến ái, bám níu vảo tài sản, sự nghiệp, con cái, 
VỢ, chồng. Đó là dây trói buộc cả trăm lần, hơn nữa, cả 
ngàn lần chặt chẽ và vững chắc hơn các loại dây mà các 
con thấy. Tuy nhiên, dầu các trói buộc ây có chặt chẽ 
đến đâu, bậc thiện trí vẫn có đủ khả năng để phá vỡ, và 
Ngài dạy: 


Phạm Kứữu Khánh | 77 


“Dây làm bằng sắt, số, hay gai, ràng buộc không 
bên chặt. Bậc thiện trí dạy như thể. Tâm luyễn ái, bảm 
níu vào kim cương, đồ trang sức, vợ, con, là trỏi buộc 
bên chắc hơn nhiễu. ” (câu 345) 


“Trói buộc ấy thật bên chắc, bậc thiện trí dạy như 
vậy. Nó trì xuống, tuy mêm mỏng, nhưng rất khó tháo 
gỡ. Chính loại dây ấy, bậc thiện trí cũng cất lìa và, từ 
bỏ thể gian, không luyễn ái, từ khước mọi dục lạc.” 
(câu 346) 


II. Niết bàn: 
Chấm dứt đau khổ 


Sau khi nhận thức rằng đau khổ là chứng bệnh chung của 
toàn thể chúng sinh, là bản chất của đời sống dính liền 
theo mọi cuộc sống, và sau khi nhận diện nguyên nhân 
của chứng bệnh trầm kha này là ái dục - lòng tham muốn 
khát khao duyên theo nhục dục ngũ trần, duyên theo cuộc 
sinh tồn, hay duyên theo những hình thức phi sinh tồn - 
tiềm tàng ân sâu bên trong chúng ta, thì tự nhiên chúng ta 
sẽ tự hỏi, “Bệnh này có thể chữa trị được chăng? Khi dứt 
bệnh, bệnh nhân sẽ ra sao?” Câu trả lời nằm trong phạm 
vi của Diệt Đế, chân lý thâm diệu thứ ba trong Tứ Diệu 
Đề, và cũng là đề tài của bài này. 

Trong kinh Chuyên Pháp Luân, Dhammacakkappa- 
vattana Sutta, Đức Phật tuyên ngôn: 


80 | TỨ DIỆU ĐẾ 


“,. Bây giờ, này chư Tỳ Khưu, đây là chân lý thâm 
diệu về sự diệt khổ (dukkha nirodha ariyasacca, điệt 
khổ thánh đề). Đó là sự xa lánh trọn vẹn, tận diệt ái 
dục, là sự dứt bỏ, sự từ khước, thoát ly và tách rời ra 
khỏi tám ái dục. `” 


Và trong một đoạn sau của bài kinh này Ngài 
dạy: “Diệt khổ thánh để này phải được chứng ngộ”. 


Như vậy, Đức Phật khăng định rằng chứng bệnh đau 
khổ tuy ăn sâu, lan rộng và bám chặt vào mọi kiếp sinh 
tồn, vẫn có thê được chữa trị một cách toàn vẹn. Chính 
bản thân Ngài đã chứng nghiệm điều này, và trong thời 
gian còn tại tiền, hàng ngàn vị đệ tử lỗi lạc của Ngài đã 
chứng minh điều ấy. 


Quả do nhân tạo. Nếu nhân diệt, thì quả cũng diệt. 
Không có nhân tức không có quả. Căn nguyên của bệnh 
đau khổ là ái dục. Nếu chấm dứt ái dục, thì tất nhiên 
chứng bệnh đau khổ chấm dứt. Một hình ảnh thí dụ: sở 
dĩ có trái xoài vì có cây xoải, và có cây xoải vì trước 
đó ta gieo trồng hột xoài. Bây giờ, nếu ta bóp nát, tận 
diệt hột xoài, tất nhiên không có cây và do đó, không có 
trái xoài. Mầm mống của chứng bệnh đau khổ là ái dục. 
Nếu ái dục đã bị tận diệt, không có gì làm nguyên nhân, 
thì đau khổ sẽ chấm dứt. 


Phạz Kữu Kbánb | 81 


Tuy nhiên, tận diệt ái dục không phải là công trình dễ 
dàng, như chúng ta đã thấy xuyên qua đoạn “Vài Tích 


›2] 


Chuyện Liên Quan Đến ái Dục”! của bài trước. Một vị 
sư kiến thức uyên thâm, thuộc nằm lòng Tam Tạng kinh 
điển, mà còn bị lôi cuốn trong mùi danh bã lợi, phải trầm 
luân trong vòng sinh-tử, tử-sinh. Một nhà sư khác, đã đắc 
Tứ Thiền mà còn ham muốn vòng vàng, trang sức, nêu 
không may gặp lại thầy tế độ ắt đã bị sa đọa trong nhiều 
kiếp sống. Túc Sinh Truyện cũng thuật lại tích chuyện 
Bồ Tát, tiền thân của Đức Phật Thích Ca, đã chứng đắc 
nhiều phép thần thông, hàng ngày được nhà vua thỉnh 
vào hoàng cung để dâng cúng vật thực. Nhưng bắt hạnh 
thay, một hôm tình cờ chợt thấy hoàng hậu từ phòng tắm 
bước ra chỉ khoác một chiếc áo choàng mỏng. Trong 
một khoảnh khắc lơ đễnh, tâm bị xúc động, Bồ Tát đã 
mắt hết các phép thần thông. Vào thời Đức Thế Tôn, Đề 
Bà Đạt Đa (Devadatta) là người đã có công tu tập nhiều 
kiếp mới được tái sinh trong hoàng tộc, làm họ hàng với 
Đức Phật khi Ngài còn là thái tử và là đệ tử sau khi Ngài 
Thành Đạo, tuy không thành đạt Thánh Quả nào nhưng 
đã đắc Tứ Thiền và có nhiều phép thần thông. Lúc ban 
đầu Devadatta cũng có một nếp sống gương mẫu đến độ 
Ngài Xá Lợi Phất (Sãriputta) đi khắp thành Vương Xá 


Xem Phần II 


82 | TỨ DIỆU ĐẾ 


(Ràjagaha) ca ngợi tài đức. Nhưng về sau, vì danh lợi 
trần gian làm mù quáng, Devadatta lại ganh ty với Đức 
Phật và hoàn toàn đổi tính, trở nên người thù thâm độc 
nhất, luôn luôn chủ mưu ám hại Đức Thế Tôn. Cùng 
với tâm ái dục, những loại tâm bất thiện khác phát sinh, 
làm cho bao nhiêu thần lực của ông tự nhiên tiêu mất 
và những ngày đen tối nhất dồn dập tới tấp đến ông. Vì 
lẽ ấy Đức Phật dạy rằng dây luyến ái bám níu vào nhục 
dục ngũ trần, vào ngọc ngà châu báu và thân bằng quyến 
thuộc còn bên chặt hơn tất cả mọi xiềng xích hay các 
loại dây sắt, dây gai. 


Nhưng Đức Thế Tôn cũng dạy, “chính dây ấy, bậc 
thiện trí cũng cất lìa.” Đề mô tả sự chấm dứt ái dục 
một cách trọn vẹn và đầy đủ này, Đức Phật dùng những 
danh từ có ý nghĩa tương tự như sau, “Đó là sự dứt bỏ 
(cagaq), sự từ khước (pafinissagd), sự thoát ly (mutti, 
tức thoát ra khỏi) và sự tách rời (analayq), chính ải dục 
ấy”. Như vậy, đây là một công trình kiên trì, một sự liên 
tục chuyên cần tinh tấn, đề tách rời, lánh xa mọi hình 
thức ái dục và để tự mình làm cho mình trở nên hoàn 
toàn trong sạch. 


Ái dục, nguyên nhân sinh đau khổ, nằm bên trong 
chúng ta chứ không đến từ bên ngoài, hay do ai ở bên 
ngoài tạo nên cho chúng ta. Vậy chính chúng ta phải tận 
lực gia công từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc, để 


Phạm Kứu Khánh | 83 


dần dần tháo gỡ, thoát dần ra khỏi sức ràng buộc dẻo 
dai của nó, và sau cùng xa lìa, tách rời ra khỏi nó. Chính 
ta phải tự nguyện nỗ lực tận diệt ái dục vì chính ta muốn 
thoát ra khỏi vòng đau khổ triền miên, chứ không có sự 
cưỡng bách nào từ bên ngoài. Cũng không có a1 ngoài 
ta, có thể làm chuyện ấy cho ta. 

Đó là ý nghĩa của Diệt đế, chân lý thâm diệu thứ 
ba trong Tứ Diệu Đế. Hai để đầu tiên - Khổ đề và Tập 
để - xác nhận thực trạng tối tăm bi thảm của kiếp sinh 
tồn. Diệt đế khăng định rằng tình trạng đen tối có thể 
trở thành tươi sáng và hoản cảnh bi thảm có thể trở nên 
rực rỡ huy hoàng. Người đã trọn vẹn dứt bỏ ái dục là 
bậc A-La-Hán, bậc hoàn toàn trong sạch, xứng đáng cho 
trời và người lễ bái cúng dường. Diệt đế dạy răng có sự 
chấm dứt toàn vẹn mọi hình thức đau khổ, chứng ngộ 
Niết Bàn, mục tiêu cứu cánh của người tu Phật. 


Niết Bàn là gì? Trong quyên “Đức Phật và Phật 
Pháp” Ngài Nãrada viết: “Dù có thể viết đầy đủ và rõ 
ràng thế nào, dù dùng những danh từ bóng bảy đến đâu 
để cố gắng mô tả trạng thái vắng lặng của Niết Bản, thì 
ngôn từ và văn tự vẫn không thể giúp ta nhận thức thế 
nào là Niết Bàn. Niết Bàn không phải là cái gì có thể 
miêu tả bằng giấy trắng mực đen hay nhận thức bằng lý 
trí phàm tục. Niết Bàn là siêu thế (lokuttara), chỉ có thể 
chứng ngộ bằng tuệ giác.” 


84 | TỨ DIỆU ĐẾ 


Chúng ta sống trong cảnh giới mà nhà Phật gọi là 
“samsära”, “thế gian của sự trở thành”, cảnh giới “hữu 
vi”. Samsara nghịch nghĩa với Niết Bàn, và thường được 
hiểu là vòng luân hồi, thế gian luôn luôn biến chuyển. 

Đối nghịch với cảnh giới hữu tình của vòng luân hồi 
trong ấy tất cả đều là những hiện tượng luôn luôn biến 
đổi, sinh-rồi diệt, diệt rồi-sinh, Niết Bàn là vĩnh cửu, 
trường tồn bất biễn. Theo Phật Giáo, các pháp tại thế và 
siêu thế được sắp xếp vào hai loại khác nhau: 


Những pháp hữu vi, tùy thế, tức những hiện tượng 
cần phải có một hay nhiều nguyên nhân tạo điều kiện 
để hiện hữu, và những pháp vô vi, bất tùy thế, chỉ hiện 
hữu mà không cần nguyên nhân tạo duyên. Vật tùy thế 
luân chuyển theo ba giai đoạn, sinh, biến đổi trạng thái, 
và hoại diệt. Khởi sinh và trở thành là đặc tính chính 
yếu của mọi sự vật được cấu tạo, hữu vi, do một hay 
nhiều nguyên nhân tạo điều kiện để có. Cái gì phát sinh 
và trở thành tất nhiên phải biến đổi và phân tán. Pháp 
hữu vi luôn luôn trở thành và không ngừng biến đổi. Vô 
thường biến đổi là định luật bao quát phô thông của mọi 
sự vật, vật chất lẫn tỉnh thần, nằm trong vũ trụ, từ tế bào 
hết sức vi tế đến những chúng sinh hết sức to lớn hay 
những hình thể khổng lồ. Tâm, tuy vô hình, biến đổi 
càng nhanh chóng hơn vật chất. 


Phạm K/ Kbánb | 85 


Sự hiện hữu của Niết Bàn, trạng thái siêu thế mà chư 
Phật và chư vị A-La-Hán chứng ngộ, không tùy thuộc 
nơi bất luận nguyên nhân nào. Vì lẽ ấy Niết Bàn không 
trở thành, không biến đổi, không bị phân tán. Niết Bàn 
là vô sinh, bất hoại, bất diệt. 


Lý trí của chúng ta chỉ có thể hiểu biết và do đó, 
chỉ có thể suy diễn hay tưởng tượng ra từ những gì mà 
giác quan ta thu nhận. Dựa theo sự hiểu biết của mình 
có người tưởng tượng Niết Bàn là một cảnh giới cực 
lạc, bao gồm tắt cả những gì là tỉnh hoa, tuyệt mỹ trong 
đời. Chúng ta đã thấy đó đây những cảnh đẹp, đã nghe 
những âm thanh êm dịu, đã biết những trạng thái vắng 
lặng... rồi từ đó chúng ta suy diễn, tưởng tượng ra một 
cảnh giới vô cùng ngoạn mục bao gồm tất cả những gì 
tuyệt đẹp, tuyệt mỹ, tuyệt diệu, có thể có được trên đời, 
và nghĩ răng Niết Bàn cũng từa tựa như thế. Tuy nhiên, 
dù có trí tưởng tượng phong phú đến đâu thì chúng ta 
cũng chỉ có thể suy tưởng từ cái gì mà giác quan ta đã 
thâu nhận, và theo sự hiểu biết hạn định của ta. Thí dụ 
ta tưởng tượng một con quái vật ba đầu sáu tay, có nanh, 
có vuốt... chưa bao giờ có ai từng thấy một con vật kỳ 
quái như thế. Nhưng dù kỳ lạ thế nào nó cũng phát sinh 
từ những gì trước kia ta đã biết. Ta đã từng thấy đâu 
đây những cánh tay, những cái đầu, những nanh, những 
vuốt... Cái mà ta cho là lạ thường là con vật ấy có đến ba 
đầu, thay vì một, sáu tay, thay vì hai hay bốn... Điều này 


86 | TỨ DIỆU ĐẾ 


có nghĩa là chúng ta chỉ tưởng tượng ra cái mà chúng 
ta cho là rất lạ từ những gì mà chúng ta đã có biết được 
xuyên qua giác quan. Chúng ta không thể tưởng tượng 
cái gì ngoài cái vũ trụ sinh tồn của tâm-vật-lý như thời 
gian, không gian, vật chất, tâm linh, tư tưởng, cảm xúc, 
tác ý, tri giác, nghiệp báo... , tóm tắt, chúng ta không 
thể tưởng tượng cái gì ngoài samsära. Niết Bàn ngoài 
samsãra, ngoài thời gian, ngoài không gian, ngoài tất cả 
những hiểu biết bằng lý trí thuần túy của chúng ta, vì 
thế ta không thể dùng luận lý để thấu đạt, càng không 
thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. 


Có chuyện ngụ ngôn rùa và cá, được thuật lại 
như sau: 


Thuở xưa kia có một con cá. Cá chỉ sống dưới nước 
và không biết gì ngoài nước. Một hôm cá nhớn nhơ bơi 
lội trong ao đầm quen thuộc như mọi bữa thì gặp lại chị 
rùa. Hỏi ra thì lâu nay rùa đi dạo trên đất liền. Cá hỏi, 
“chào chị rùa, chị đi đâu mà lâu nay tôi không gặp 2 

- À chị cá, chào chị. Mấy hôm rồi tôi đi một vòng 
trên đất khô. Rùa trả lời. 

- Đất khô à, cá lấy làm ngạc nhiên, chị nói đất khô, 
vậy đất khô là gì? Đất mà làm sao khô được? Tôi chưa 
khi nào thấy đất mà khô. Đất khô chắc là không có 
gì hết. 


Phạm Kứữu Khánh | 87 


Bâm tính ôn hòa, rùa nhỏ nhẹ đáp: 


- Được, tốt lắm, nếu chị muốn nghĩ như vậy cũng tốt, 
không ai ngăn cản chị đâu. Tuy nhiên, nơi mà tôi đi mây 
hôm rày quả thật là đât khô. 


- Này chị rùa, đâu chị nói rõ lại coi. Đât khô mà chị 
nói ra làm sao, giông như cái gì? Nó có âm ướt không? 


- Không, đất khô không âm ướt. 
- Đất khô có mát mẻ, êm dịu dễ chịu không? 
- Không, đất khô không mát mẻ, êm dịu dễ chịu. 


- Đât khô có trong suôt và ánh sáng có rọi xuyên qua 
được không? 


- Không, đất khô không trong suốt và ánh sáng không 
TọI xuyên qua được. 


- Đất khô có mềm mại và dịu dàng để mình bơi lội 
trong ây không? 


- Không, đất khô không mềm mại dịu dàng và không 
thể bơi lội trong lòng đất. 


- Đất có di chuyển và trôi chảy thành dòng không? 

- Không, đất không di chuyển và trôi chảy thành 
dòng. 

- Đất có nồi sóng và tan ra thành bọt không? Cá rất 
bực mình với loạt trả lời “không”, “không” của rùa. 


Không, đất không nổi sóng. Rùa thành thật trả lời. Cá 
bỗng nhiên lộ vẻ hân hoan của người thắng cuộc và reo 
vang lên: 


- Thấy chưa, thật quả như tôi đã nói chứ gì nữa? Tôi 
đã bảo rằng đất khô của chị chỉ là hư vô, không có gì 
hết. Tôi hỏi, và chị đã xác nhận rằng đất khô không ẩm 
ướt, không mát mẻ, không êm dịu dễ chịu, không trong 
suốt, và ánh sáng không thể rọi xuyên qua, không mềm 
mại và dịu dàng để mình có thể bơi lội trong ấy, đất 
cũng không di chuyên và trôi chảy thành dòng, cũng 
không nỗi sóng và không tan thành bọt. Không phải gì 
hết thì có phải là hư vô không? 

- Được, rùa đáp, tốt lắm, này chị cá, nếu chị quả 
quyết rằng đất là hư vô không có gì hết thì cứ tiếp tục 
nghĩ như thế. Thực ra, người nào đã biết nước và đất 
liền rồi, sẽ nói rằng chị là con cá dại dột, vì chị quả 
quyết rằng cái gì mà chị không biết là hư vô, không có 
øì hết. Nói là hư vô vì không bao giờ chị biết. 

Đến đây rùa bỏ cá ở lại một mình với ao đầm nhỏ bé, 
quay đầu lội đi và suy tưởng đến một cuộc viễn du khác 
trên đất khô, nơi mà cá tưởng tượng là hư vô. 

Và Ngài Đại Đức Narada giải thích: “Câu chuyện lý 
thú này ngụ ý rằng tuy đã có sống trong nước và trên đất 
khô, rùa không thể giải thích cho cá biết bản chất thật sự 


của đất, vì cá là sinh vật chỉ biết có nước. Mà cá cũng 
không thể nhận thức được thế nào là đất liền vì chỉ biết 
có nước. Cùng thế ấy, chư vị A-La-Hán từng biết thế 
nào là thế gian, và trạng thái siêu thế là thế nào, nhưng 
các Ngài không thể dùng ngôn ngữ của người thế để mô 
tả trạng thái siêu thế. Mà người tại thế cũng không thể 
nhận thức, bằng sự hiểu biết của người thế gian, trạng 
thái siêu thế là sao.” 

Một câu chuyện ngụ ngôn tương tự thuật lại cuộc đối 
thoại giữa con nhái và con nó là nòng nọc. Nòng nọc 
là nhái con mới nở, có cái đuôi như cá và chỉ lội dưới 
nước như cá chứ không thể lên bờ. Khi nhái đi lên bờ 
trở về, nòng nọc hỏi thăm nhái đi đâu, và sau đó hỏi đất 
liền là thế nào. Dù nhái cố gắng giải thích và mô tả đến 
đâu, nòng nọc không thê tưởng tượng đất liền là thế nào. 
Sau cùng, nhái bảo con, “con không nên nóng lòng hiểu 
biết, cũng không nên vội vã đi đến một kết luận sai lầm. 
Chừng nào trưởng thành, rụng cái đuôi, rồi con sẽ biết. 
Con sẽ lên bờ và tự nhiên con sẽ biết đất liền là thế nào.” 

Về định nghĩa của danh từ Niết Bàn, Ngài Nãrada 
giải thích như sau: 

“Danh từ Pãli Nibbäna (Sanskrit: Nirvãna) gồm hai 
thành phân, “ni” và “vana”. “Ni” là hình thức phủ định, 
không. “Vãna” là dệt, trong ý nghĩa dệt vải, hay ái dục. 
Ái dục này được xem như sợi chỉ nối liền hai kiếp sống. 


90 | TỨ DIỆU ĐẾ 


“Gọi là Niết Bàn vì Niết Bàn là sự dứt bỏ, sự tách rời 
(m) ra khỏi ái dục (vãna) tức lòng khát khao nhục dục.” 


Ngày nào còn bị ái dục, hay luyến ái, trói buộc. thì 
còn tạo thêm nghiệp mới, và cái nghiệp mới này phải trổ 
quả dưới một hình thức nào trong vòng sinh-tử, tử-sinh, 
vô cùng tận. Đến khi mọi hình thức ái dục chấm dứt, 
năng lực của nghiệp tái tạo cũng dứt, tất nhiên không còn 
tạo nghiệp nữa, và ta thành đạt Niết Bàn, thoát ra khỏi 
vòng sinh tử triền miên. 

Quan niệm giải thoát trong Phật Giáo chính là sự vượt 
thoát ra khỏi vòng sinh tử triỀn miên vô tận, chứ không 
phải chỉ là sự trồn thoát ra khỏi tội lỗi và địa ngục. 

Cũng có nơi giải thích Niết Bàn là sự dập tắt lửa 
tham, lửa sân, và lửa si. “Toàn thê thế gian nằm trong 
những ngọn lửa. Lửa gì đã nhúm lên những ngọn ấy? 
Chính lửa tham, lửa sân, lửa s1, lửa sinh, lửa già, lửa 
chết, lửa phiền não, lửa ca thán, lửa đau đớn, lửa khô sở, 
lửa thất vọng, đã nhúm lên những ngọn lửa ấy.” 


Nhận định theo một lối, Niết Bàn là sự dập tắt 
các ngọn lửa ấy. Nhưng không phải vì thế mà có thể 
nói rằng Niết Bàn chỉ là sự dập tắt các ngọn lửa ấy. 
Nên phân biệt phương tiện và mục tiêu. ở đây, dập tắt 
các ngọn lửa tham, sân, si, chỉ là phương tiện đề đến 
Niết Bàn. 


Phạz Kữu Kbánb | 91 


Một vài quan niệm chủ trương răng Niết Bàn là hậu 
quả đĩ nhiên của sự tận diệt ái dục. Đúng hơn ta phải 
nói Niết Bàn là pháp siêu thế mà ta thành đạt sau khi tận 
diệt ái dục. Niết Bàn là vĩnh cửu, vô sinh, bất diệt. Niết 
Bàn không là nguyên nhân, cũng không phải là hậu quả 
của bất luận điều gì. Nếu Niết Bàn là quả thì hắn Niết 
Bản là sản vật của nhân, và do đó Niết Bàn có sinh. Niết 
Bàn do điều kiện tạo nên, tức Niết Bàn là pháp hữu vi, 
tùy thế. Niết Bàn ở ngoài vòng luân hồi, samsãra, ngoài 
định luật vô thường, ngoài định luật nghiệp báo và tái 
sinh, ngoải nhân và quả. Chúng ta có thể theo một con 
đường để trẻo lên đến đỉnh núi. Nhưng đỉnh núi không 
phải là con đường, cũng không phải là hậu quả của con 
đường. Cùng thế ấy, ta thấy ánh sáng. Nhưng ánh sáng 
không phải là sự thấy, cũng không phải là hậu quả của 
sự thấy. Không nên lẫn lộn ngón tay chỉ mặt trăng và 
chính mặt trăng. 


Một quan niệm sai lầm khác cho rằng Niết Bàn là hư 
vô, trồng không, không có gì hết, vì giác quan ta không 
thể tri giác. Một người mù từ thuở mới sinh ra tất nhiên 
không thê thấy ánh sáng. Nếu vì chính mình không thấy 
ánh sáng mà anh ta quả quyết rằng trên đời không có 
ánh sáng thì có hợp lý không? Trong câu chuyện rùa và 
cá, để trả lời những câu hỏi dựa trên sự hiểu biết hạn 
định của cá, rùa chỉ thành thật trả lời “không”. Loạt 
“không” “không” làm cho cá tin chắc rằng đất liền chỉ 


92 | TỨ DIỆU ĐẾ 


là hư vô. Làm thế nào cá, chưa từng ra khỏi nước, chỉ 
biết có nước, có thê quan niệm được gì ngoài nước? Đối 
VỚI "ĐƯỜI điếc từ khi lọt lòng mẹ thì danh từ “âm nhạc” 
có nghĩa lý gì? 


Trong quyên Đức Phật và Phật Pháp, Đại Đức Nãrada 
viết, “Niết Bàn là một Đạo Quả. Có thê chứng ngộ Niết 
Bàn như một đối tượng tinh thần. Sự kiện này rõ ràng 
chứng tỏ rằng Niết Bàn không phải là một trạng thái 
hư vô. Nếu Niết Bàn là hư vô ắt Đức Phật không mô tả 
bằng những danh từ như vô tận, bất tùy thế, vô song, tối 
thượng, tối cao, bĩ ngạn, chỗ nương tựa tối thượng, chu 
toàn, đảm bảo, hạnh phúc, duy nhất, phi nhân, bất khả 
diệt, tuyệt đối thanh tịnh, siêu thế, vĩnh cửu, giải thoát, 
vắng lặng...” 

Và Ngài viết tiếp, “... Vậy, Niết Bàn không phải là 
hư vô, cũng không phải chỉ là sự chấm dứt. Niết Bàn 
không phải là thế nào thì ta có thể nói một cách quả 
quyết. Nhưng nếu phải mô tả chính xác Niết Bản là thế 
nào thì ngôn ngữ của thế gian không thích hợp, vì Niết 
Bàn là tuyệt đối, duy nhất. Phải tự mình chứng ngộ.” 


Niết Bàn ở đâu? Trong sách Milinda Panha, Vua 
Milinda Vẫn Đạo, Đức Nagasena giải đáp câu hỏi ấy 
như sau: Không có nơi nào nhìn về hướng Tây, hướng 
Nam, hướng Đông, hướng Bắc, phía trên, hay phía dưới, 
hay phía ngoài ta mà có thể nói là Niết Bàn. Tuy nhiên 


Phạz Kữu Kbánb | 93 


Niết Bàn thật sự có, và người nào có đời sống chân 
chính, giới hạnh trang nghiêm, chuyên cần giữ chánh 
niệm và chú tâm minh sát, thì dầu ở Hy Lạp, Trung 
Hoa, Alexandria, hay Kosala, đều có thể thành tựu Đạo 
Quả Niết Bàn.” 

Niết Bàn không phải là một cảnh giới cực lạc hay 
một cảnh trời trong ấy có nhiều hình thức khoái lạc mà 
người đời ham muốn và ở nơi ấy ta mặc tình thọ hưởng. 
Hạnh phúc Niết Bản không phải thuộc loại hạnh phúc 
phát sinh do giác quan, và không có gì liên hệ đến “thọ”, 
hay cảm giác. 

“Cái gì nhập Niết Bàn?” là câu hỏi khác thường 
được nhắc đến. Niết Bàn không phải là một cảnh giới, 
một lãnh thổ, một nơi chốn hay một trạng thái, hiểu 
theo nghĩa thông thường mà ta có thể di chuyền từ 
ngoài vào trong. Mặc khác, Phật Giáo phủ nhận một 
linh hồn trường cửu xem như một thực thể đơn thuần, 
thì hắn không có “cái gì” để “nhập” Niết Bàn. 


Theo Phật Giáo, cái được gọi chúng sinh là sự cầu 
hợp của năm uân - sắc, thọ, tưởng, hành, thức - luôn 
luôn biến đổi. Ngoài năm uấn ấy không có cái chỉ 
thường còn, không có gì tồn tại như một thực thể mà ta 
gọi là linh hồn trường cửu, hay một cái “ta”, một “bản 
ngã” nguyên vẹn không đổi thay. Do đó, nói rằng “cái 
gì” “nhập” Niết Bàn là không thích nghi. 


94 | TỨ DIỆU ĐẾ 


Khi đề cập đến Niết Bàn kinh sách thường nhắc đến 
Hữu Dư Niết Bàn và Vô Dư Niết Bàn. Trên thực tế, 
không phải có hai hạng Niết Bản, mà có hai hình thức 
chứng nghiệm Đạo Quả Niết Bàn. Khi Đạo Quả được 
thành tựu trong kiếp sống hiện tiền, nghĩa là trong lúc 
còn ngũ uân, tức thân và tâm này, thì gọi là Hữu Dư 
Niết Bàn. Lúc lìa bỏ ngũ uân, vị A-La-Hán - đã chứng 
đắc Đạo Quả trong kiếp sống - thành đạt PariNibbãna, 
Đại Niết Bàn, không còn ngũ uẫn. Chừng ấy gọi là Vô 
Dư Niết Bàn, tức Niết Bàn mà không còn ngũ uẫn. Một 
vị Phật hay một vị A-La-Hán, lúc còn tại tiền, chứng 
nghiệm Hữu Dư Niết Bàn, không còn tạo nghiệp mới, 
nhưng những nhân thiện hay bắt thiện đã tạo trong quá 
khứ vẫn còn có thê trô quả chí đến lúc danh và sắc tan 
rã, Vô Dư Niết Bàn. 


Đã là pháp siêu thế, Niết Bàn vượt ra ngoài phạm 
vi của mọi luận lý, mọi hiểu biết hạn định của chúng 
ta. Một em bé đang học lớp mẫu giáo chắc chắn không 
sẵn sàng đề có một ý niệm về những lý thuyết toán học 
của bậc cao đăng. Nhưng có những chương trình đã 
vạch sẵn. Nếu cần cù chăm học, thì một ngày kia em 
bé sẽ đến nơi đến chốn, và chừng ấy tự nhiên sẽ lãnh 
hội những lý thuyết mà ngày nào em tưởng chừng như 
không bao giờ hiểu. Cùng thế ấy, đối với phần đông 
chúng ta ngày nay, mục tiêu cứu cánh quả còn diệu vợi 
xa vời, nhưng con đường dẫn đến đó, con đường xưa cũ 


Pbạz Kữu Kbánb | 95 


mà chư Phật và chư vị A-La-Hán đã trải qua, đã được 
Đức Thế Tôn truyền dạy một cách rõ ràng minh bạch. 
Lời di huấn tối hậu của Ngài là, “hãy liên tục kiên trì nỗ 
lực”. Khi ta đi hết đoạn đường, đám mây mờ vô minh 
không còn che lấp ánh trăng trong trí tuệ, chừng ấy mục 
tiêu sẽ phát hiện rõ ràng. Nòng nọc rụng đuôi, lên bờ, vả 
tự nhiên chứng nghiệm, hiểu biết đất liền là gì. 


IV. Bát chánh đạo: 
Con đường dứt khổ 


Xuyên qua ba bải trước - Khô “Phật Giáo Và Vẫn Đề 
Đau Khổ”, “Ái Dục: Nguyên nhân sinh Đau Khổ”, và 
“Niết Bàn, Chấm Dứt Đau Khổ” - chúng ta đã thảo luận 
về ba chân lý thâm diệu đầu tiên của Tứ Diệu Đề. Đó là 
quan điểm của Phật Giáo về kiếp nhân sinh. 

Dựa trên triết thuyết này, Đức Phật vạch ra một lối 
sống thích nghi để đi đến chỗ trong sạch tuyệt đối và 
trí tuệ toàn hảo, Đó là Bát Chánh Đạo, con đường dẫn 
thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh tử triền miên, và đưa 
chúng sinh vượt ra ngoài mọi hình thức đau khổ. Bát 
Chánh Đạo là phần thực hành của Phật Giáo. 


Kinh Chuyển Pháp Luân, Dhammacakkappavattana 
Sutta, , có đoạn như sau: 


98 | TỨ DIỆU ĐẾ 


“Bây giò, hỡi này các tỳ khưu, đây là chân lý về 
con đường dân đến diệt khổ. Đó là Bát Chánh Đạo: 
Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tình Tấn, Chánh Niệm, 
và Chánh Định. ” 


Như vậy Bát Chánh Đạo là con đường chia làm tắm 
chi, bao gồm tám năng lực hùng mạnh có tính cách 
thiện. Tám chi này phải được tập trung lại để đánh đỗ 
một năng lực bắt thiện là ái dục, dai dẵng ngủ ngầm bên 
trong ta. Giờ đây chúng ta hãy tìm hiểu từng chỉ một, và 
sau đó, nhìn chung vào toàn thể Con Đường. 


Chánh Kiến (Sammaä Di{thi) 


Chánh Kiến (sammaäditthi) là tri kiến chân chính, hiểu 
biết đúng. Sự vật như thế nào, hiểu sự vật đúng như 
vậy. Hiểu sâu vào bên trong thực tướng của sự vật chứ 
không phải hiểu phớt trên bề mặt. Đến mức cùng tột, 
Chánh Kiến là thấu triệt thực tướng của ngũ uấn, tức 
thấu triệt bản chất thật sự của chính mình. Nói theo một 
cách, Chánh Kiến là chứng ngộ Tứ Diệu Đề. Tuy nhiên, 
trước khi đạt đến mức độ hiểu biết cao siêu ấy, trong 
nghĩa thông thường, Chánh Kiến là phân biệt chánh 
tà, biết điều nào là thiện, và điều nào bắt thiện. Muốn 
thực hành Giáo Pháp mà không có nền tảng Chánh Kiến 


Phạz Kữu Kbánb | 99 


vững chăc, lăm khi phải lâm đường lạc nẻo, thay vì 
hướng về mục tiêu, càng tách rời ra xa. 


Quan kiến hướng dẫn hành động. Sự hiểu biết luôn 
luôn nằm phía sau những nỗ lực. Nếu hiểu biết sai lầm, 
tả kiến sẽ dẫn dắt đến những hành động lầm lạc có tác 
dụng tạo đau khổ. Ngược lại, nếu hiểu biết chân chính, 
Chánh Kiến sẽ đưa đến hành động chân chính và do đó, 
hướng dẫn về con đường thoát khổ. Mặc dầu sự hướng 
dẫn sơ khởi này vẫn còn là khái niệm mù mờ, hình như 
không đưa đến hậu quả quan trọng, nhưng nhìn lại tận 
tường, đó là bước đầu có tính cách quyết định cho toàn 
thể tiến trình phát triển tinh thần. 


Ngài Ledi Sayadaw, một vị cao tăng người Miễn 
Điện, phân Chánh Kiến làm ba giai đoạn. Chánh 
Kiến là: 

1) Sự hiểu biết chân chính rằng ta là chủ sở hữu của 
của cái nghiệp mà ta đã tạo. 

2) Sự hiểu biết chân chính về thiện và bất thiện 
nghiệp, về hậu quả của nghiệp đã tạo, về sự hiện hữu 
của những cảnh giới ngoài cảnh người, về sự hiện hữu 
của những năng lực siêu phàm. 


3) Sự hiểu biết về Tứ Diệu Đé. 


100 | TỨ DIỆU ĐẾ 


1. Hiểu biết chân chính rằng ta là chủ sở hữu của cái 
nghiệp mà ta đã tạo. 


Đức Phật dạy: 


“Tất cả chúng sinh là chủ sở hữu của cái nghiệp 
của mình, là thừa kế của cái nghiệp của mình, sinh ra 
do cải nghiệp của mình, ấn nắu trong, và nâng đỡ bởi, 
cái nghiệp của mình. Bất luận nghiệp nào mà ta đã tạo, 
dấu thiện hay bất thiện, thì ta sẽ là thừa kế (lãnh trọn 
hậu quả) của nó. ” 


Trong đời sống, ta có thể cần cù làm lụng, kiệm cần 
dành để, và tạo nên nhà cửa, sự nghiệp, vòng vàng, trang 
sức... Ta cũng có thể thừa hưởng những vật trên do ông 
bà, cha mẹ, truyền lại. Ta gọi đó là “của mình”, hay nói 
mình là chủ sở hữu của những vật đó. Tuy nhiên, dầu ta 
có cô bám chắc và tận lực gìn giữ đến đâu, nó vẫn ở với 
ta một cách tạm thời. Bao nhiêu yếu tố như hỏa hoạn, 
bão lụt, trộm cướp, kẻ thù nghịch, chiến tranh... và cuối 
cùng, cái chết phải đến, luôn luôn sẵn sàng đề tước đoạt 
quyền làm chủ của ta. Chỉ có một điều - nghiệp thiện 
hay bắt thiện mà ta đã tạo - sẽ không bao giờ rời ta, dầu 
ở trong kiếp sống này hay trong nhiều kiếp tương lai. 
Không có kẻ thù nghịch hay trộm cướp nào tranh đoạt, 
không có chiến tranh hay thiên tai nào tiêu hủy được 
cái nghiệp của ta. Do vậy Đức Phật dạy rằng, “Tất cả 


Phạm Kữu Kbázb | 101 


chúng sinh là chủ sở hữu của cái nghiệp của mình.” Vì 
cái nghiệp mà ta đã tạo theo dính liền với ta, ta sẽ thừa 
hưởng hậu quả của nó như phân gia sản, sẽ tái sinh vào 
trạng thái nào cũng do nó, nó là những người họ hàng 
quyên thuộc không bao giờ rời ta. Ta sẽ ẩn náu an toàn 
trong thiện nghiệp và nhờ thiện nghiệp nâng đỡ. Vậy ta 
phải chăm sóc, giữ gìn cái nghiệp cho được luôn luôn 
tốt đẹp, phải biết thương, biết bảo tồn thiện nghiệp hơn 
là thương yêu và bảo tồn chính mạng sống của mình. 
Ta phải biết sợ, biết lánh xa bất thiện nghiệp hơn là ta 
sợ và lánh xa cái chết của mình. Thế thường, ta muốn 
sống, và sợ chết. Đề bảo tồn sự sống vả ngăn chặn cái 
chết, lắm khi ta hành động bất chánh và do đó, tạo 
những nghiệp bất thiện vô cùng tai hại mà trong nhiều 
kiếp sống chính ta sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nên nhớ 
rằng chết ở đây là tái sinh, sống ở một nơi khác, và 
khi rời bỏ cảnh giới hiện tại ta cũng lìa bỏ tất cả, chỉ 
mang theo cái nghiệp mả ta đã tạo. Trong quyền “Đức 
Phật và Phật Pháp” (The Buddha and His Teachings), 
Ngài Đại Đức Nãrada viết: 


“Tài sản sự nghiệp mà ta trìu mến bao nhiêu, 
thân bằng quyến thuộc mà ta yêu quý bao nhiêu, sẽ 
không đi theo ta. Chắc chắn như vậy. Cho đến cái thân 
này mà ta gọi là “của ta” cũng vậy. Từ cát bụi nó đến, 
nó sẽ trở về với cát bụi. Danh vọng ảo huyền, vinh 
quang trống rỗng, tất cả đều tiêu tan theo mây, theo 


102 | TỨ DIỆU ĐẾ 


gió. Chúng ta đến đây một thân, một mình. Vẫn một 
thân một mình, chúng ta sẽ phiêu bạt trong cơn bão 
táp, giữa đại dương của vòng luân hồi, trôi giạt đó đây 
theo cái nghiệp ...” 


2. Hiểu biết chân chính về thiện nghiệp và bất thiện 
nghiệp, về hậu quả của nghiệp đã tạo, về sự hiện hữu 
của những cảnh giới ngoài cảnh người, về sự hiện 
hữu của những năng lực siêu phảàm. 


Nghiệp là gì và tạo nghiệp bằng cách nào? Nghiệp là 
hành động có tác ý. Tạo nghiệp bằng ba đường lối là 
tư tưởng, lời nói và việc làm. Tất cả những hành động 
có tác ý, thực hiện bằng thân, khẩu, ý, dầu thiện hay 
bất thiện, đều tạo nghiệp. Những hành động không cố 
ý, không có chủ tâm, nghĩa là không có tác ý (cetan8), 
mặc dầu là đã biểu hiện ra ngoài bằng lời nói hay việc 
làm, đều không tạo nghiệp. Hành động thiện tạo thiện 
nghiệp và đưa đến hậu quả là hạnh phúc, tinh thần hay 
vật chất. Hành động bắt thiện đưa đến quả đau khổ, vật 
chất hay tỉnh thân. 


Ba hành động băng thân tạo nghiệp bất thiện là: sát 
sinh, trộm cắp, và tà đâm. 


Bôn hành động băng lời nói tạo nghiệp bât thiện là: 
nói đôi, nói đâm thọc, nói thô lõ cộc căn, nói nhảm nhí. 


Ba hành động bằng ý tạo bất thiện nghiệp là: tư 


Phạm Kứz Kbánb | 103 


tưởng tham lam, sân hận, và tà kiến. 

Những hành động đối nghịch với mười điều 
trên, được biểu hiện qua ba đường lối thân, khẩu, ý, dầu 
nhăm mục đích tạo dựng tài sản, để sinh sống, hay để 
vun bồi kiến thức, đều được coi là thiện nghiệp. 

Người có Chánh Kiến hiểu biết chân chính rằng 
những hành động như bố thí vật thực cho thú, cho đến 
người cư sĩ, hay dâng cúng đến chư tăng, nếu làm với 
tâm từ, sẽ đem lại hậu quả tốt đẹp trong kiếp sống này 
và nhiều kiếp khác. Dầu cúng đường đông đảo chư tăng 
với nhiều lễ vật quý giá, hay bằng một món quà nhỏ 
mọn, nếu làm với tình thương, với tâm từ, vì lòng tốt 
muốn giúp người, vì lòng thành thật muốn đem phúc 
lợi đến người, hành động ấy sẽ đem lợi ích cho người 
làm. Cùng thế ấy, những hành động như giữ Bát Quan 
Trai Giới trong những ngày giới, hằng ngày trong sạch 
giữ gìn năm giới, hành thiền, quy y Tam Bảo... đều là 
thiện nghiệp. 


Hiểu rằng mọi hành động thiện hay bất thiện đều 
tạo quả; hiểu rằng phụng dưỡng cha mẹ, làm cho cha 
mẹ được hữu phúc, là tạo thiện nghiệp và sẽ được 
phước báu về sau; hiểu rằng thật sự có những chúng 
sinh hóa sinh, đột nhiên được sinh ra, bỗng nhiên xuất 
hiện mà không phải trải qua hình thức bảo thai; hiểu 
rằng có cảnh giới này, mà cũng có những cảnh giới 


104 | TỨ DIỆU ĐẾ 


khác... những hiểu biết như vậy là chân chính. Người có 
Chánh Kiến cũng hiểu biết rằng trong thế gian có những 
bậc cao minh có khả năng siêu phàm như các bậc Thánh 
Tu-Đà-Hoàn, Tư-Đà-Hàm, A-La-Hán. 


$. Hiệu biêt chân chính vê Tứ Diệu Đề. 


Đến mức cùng tột, Chánh Kiến là hiểu biết chân 
chính về Bốn Chân Lý Thâm Diệu trong thế gian (Tứ 
Diệu Đế): Khổ, nguyên nhân sinh khổ, chấm dứt đau 
khổ, và con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ. 

Chánh Kiến ở mức sơ khởi là hiểu biết đúng con 
đường. Như người kia lạc lối, bỡ ngỡ trước nhiều 
ngã đường vì không biết chọn ngã nào, may thay chợt 
nhận ra tấm bảng chỉ đường bên cạnh một con đường 
mòn xưa cũ. Bảng chỉ đường là Giáo Pháp của Đức 
Phật, khách lữ hành thênh thang lạc bước là phần đông 
chúng ta, những người sơ cơ. Đường mòn là con đường 
cũ xa xưa mà chư Phật và chư vị A-La-Hán đã trải 
qua. Giai đoạn đầu tiên của Chánh Kiến là nhận ra 
Con Đường, tức hiểu biết chân chính đưa hành giả đến 
hành động trong sạch, tạo thiện nghiệp để thọ hưởng 
những trạng thái nhàn lạc trong vòng luân hồi. Rồi 
từ đó, đặt chân lên Con Đường, và tiến dần đến mức 
cùng tột là chứng ngộ thực tướng của vạn pháp. 


Cũng có người đã lĩnh hội đầy đủ luật nhân quả, mà 


Phạm Kz Kbánb | 105 


vẫn còn hạn chế ước vọng của mình trong những thành 
tựu của thế gian. Những người nảy có những hành động 
đạo đức thanh cao để tích trữ phước báu và thọ hưởng 
khoái lạc, danh vọng, quyền thế... trần gian, trong cảnh 
người hoặc những cảnh trời nhàn lạc. Tuy nhiên, trong 
sự hiểu biết bằng lý trí - Chánh Kiến ở tầm mức tại 
thế - không có gì để đưa con người vượt khỏi định luật 
nghiệp báo, thoát ra khỏi vòng tạo nhân và gặt quả. Để 
giải thoát hoàn toàn ra khỏi vòng sinh tử luân hồi, cần 
phải có sự hiểu biết sâu sắc, nhận chân thực tướng của 
vạn pháp - Chánh Kiến siêu thế. 


Chánh Kiến cao siêu có khả năng đưa đến giải thoát 
là thấu đạt Tứ Diệu Đề. Đức Phật dạy: 

“Bây giờ, Chánh Kiến là gì? Đó là hiểu biết đau khổ, 
hiểu biết nguyên nhân sinh đau khổ, hiểu biết sự chấm đứt 
đau khổ, và hiểu biết con đường dân đến chấm dứt đau 
khổ.” (Digha Nikãya, Trường A-Hàm, bài kinh số 22) 


Bát Chánh Đạo bắt đầu với một khái niệm về Tứ 
Diệu Đế, chỉ hiểu biết mù mờ xuyên qua lý trí, rồi tiễn 
dần đến tuyệt đỉnh là trực giác chứng nghiệm, thấu triệt 
những chân lý cao siêu thâm diệu ấy và trở nên hoàn 
toàn giác ngộ. Như vậy có thể nói rằng hiểu biết Tứ 
Diệu Đề là bước đầu mà cũng là mục tiêu tối hậu của 
con đường thoát khổ. 


106 | TỨ DIỆU ĐẾ 


Chánh Kiến về Tứ Diệu Đề phát triển qua hai giai 
đoạn: Giai đoạn đầu tiên được gọi là Chánh Kiến 
phù hợp với chân lý (Saccanulomika sammadIfth1. 
Sammaäditthi là chánh kiến. Saccã là chân lý. Anuloma 
là thuận chiều với, đúng với, phù hợp với). Giai đoạn 
thứ nhì là chánh kiến thâm sâu vào chân lý, thắm nhuần 
chân lý (Saccapativeda sammaädhitthi. Pativedha là đi sâu 
vào, tiễn thâm sâu vào bên trong). Chánh Kiến phù hợp 
với chân lý là hiểu biết rõ ràng ý nghĩa của bốn chân lý 
cao siêu thâm diệu của đời sống (Tứ Diệu Đề). Sự hiểu 
biết này phát sinh do nhờ học hỏi và nghiên cứu những 
chân lý ấy (văn tuệ). Sau đó, nhờ suy tư sâu vào mà ánh 
sáng của kinh nghiệm rạng chói dần dần đến lúc vững 
chắc tin tưởng như vậy (tư tuệ). 


Tuy nhiên, đến mức độ này hành giả cũng chưa hoàn 
toàn thắm nhuân chân lý. Sự hiểu biết của hành giả đến 
lúc bấy giờ chưa tuyệt đối là hoàn bị, vì đó chỉ là một 
quan niệm rõ ràng, thay vì là tri giác. Muốn tiễn đến mức 
độ thật sự chứng nghiệm phải trải qua thời gian tu tập, 
thực hành pháp môn hành thiên (tu tuệ). Trước tiên, an 
trụ tâm vững chắc, và sau đó, trau giỗi và phát triển tuệ 
Minh Sát (vipassana ñãna). 

Tuệ Minh Sát phát sinh do công trình quán chiếu và 
sáng suốt suy niệm về ngũ uẩn, những yếu tố của kiếp 
sinh tồn, nhằm phân biệt rõ ràng những đặc điểm của 


Phạm Kứ Kbánb | 107 


nó. Đến mức tuyệt đỉnh của công trình suy niệm này 
hành giả tách rời cái nhìn của mình ra khỏi những hiện 
tượng hữu lậu của ngũ uẩn và nhắm vào trạng thái vô 
lậu, Niết Bản. Lúc bấy giờ, nhờ tuệ Minh Sát đã trở 
nên sắc bén thâm sâu, hành giả có thể thành tựu mục 
tiêu, chứng ngộ Niết Bàn. Ái dục chấm dứt. Trí tuệ 
bừng sáng và hành giả rõ ràng thấy rằng ái dục thật 
sự là nguyên nhân của mọi hình thức đau khổ và Bát 
Chánh Đạo thật sự là con đường dẫn đến chấm dứt đau 
khổ. Như vậy, Chánh Kiến thắm nhuần Tứ Diệu Đế 
phát sinh vào giai đoạn cuối cùng của con đường chứ 
không phải vào lúc sơ khởi. 

Giai đoạn đầu tiên của người có Chánh Kiến là nhận 
ra Con Đường. Rồi từ đó, đặt chân lên Con Đường và 
nhờ Chánh Kiến soi đường chỉ lối, tiến dần đến mục 
tiêu cùng tột, chứng ngộ thực tướng của vạn pháp. 


Chánh Tư Duy (Sammäã Sankappa) 


Chi thứ nhì của Bát Chánh Đạo là Chánh Tư Duy, suy 
tư đúng đắn (sammäã sankappa. Sammaä là đúng, chân 
chính. Sankappa là suy tư, ước nguyện, có ý định). 
Chánh Tư Duy (sammaã sankappa) là suy tư chân chính, 
trong ý nghĩ có những tư tưởng hướng đến hành động 
chân chính, hay quyết định, lập tâm quyết đến hành động 
tạo thiện nghiệp. 


108 | TỨ DIỆU ĐẾ 


Khi căn bản của sự hiểu biết đã đúng đắn và vững 
chắc, ta suy tư đúng đắn. Như vậy, Chánh Kiến dẫn đến 
Chánh Tư Duy. Tư tưởng chân chính bắt nguồn từ sự 
hiểu biết chân chính, và dẫn đến hành động chân chính. 


Người hiểu biết chân chính (Chánh Kiến) ắt suy tư 
chân chính (Chánh Tư Duy). Mặt khác người suy tư 
chân chính cũng hiểu biết chân chính. Hai chi đầu tiên 
của Bát Chánh Đạo liên quan với nhau rất mật thiết và 
ảnh hưởng với nhau rất chặt chẽ. Tri kiến thâm diệu về 
bản chất thật sự của kiếp sinh tồn được hoàn mãn thành 
tựu nhờ suy tư sâu sắc, và quán trạch tận tường, suy tư 
cặn kẽ sẽ đưa đến giá trị tỉnh thần hướng đến hành động 
chân chính tương xứng với tri kiến. Hai chi Chánh Kiến 
và Chánh Tư Duy hợp thành giai đoạn “Tuệ” của Con 
Đường Giải Thoát. 

Chánh Tư Duy năm khoảng giữa, nối liền một bên 
là Chánh Kiến và bên khác là bộ ba Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, Chánh Mạng. Do hiểu biết chân chính phát 
sinh những tư tưởng chân chính, tư tưởng chân chính 
dẫn đến hành động chân chính biểu hiện bằng lời nói 
chân chính, tạo nghiệp chân chính và nuôi mạng chân 
chính. Điều này cho thấy rằng Chánh Tư Duy không 
phải là những suy tư riêng rẽ, độc lập, mà là suy tư bắt 
nguồn từ hiểu biết chân chính và đưa đến hành động 
chân chính. 


Phạm Kz Kbánb | 109 


Chúng ta tạo nghiệp bằng thân, khẩu, ý. Tuy nhiên, 
cho đặng đi đến hành động bằng thân phải có ý muốn 
hành động, trước khi nói ra lời phải có tư tưởng. Như 
vậy, chính cái tâm là nơi bắt nguồn tất cả hành động tạo 
nghiệp. Do đó Kinh Pháp Cú bắt đầu bằng hai câu, 


“Tâm dân đâu các pháp. Tâm là chủ. Tâm tạo tác 
tất cả. Nếu nói hay làm với tâm bất thiện, đau khổ sẽ 
theo liên với ta như bánh xe lăn theo dấu chân con bò. ” 
(câu T) 


“Tâm dân đâu các pháp. Tâm là chủ. Tâm tạo tác 
tất cả. Nếu nói hay làm với tâm trong sạch, hạnh phúc 
sẽ theo liễn với ta như bóng không bao giờ rời hình. ” 
(câu 2) 


Theo triết học Phật Giáo, một hành động biểu 
hiện bằng thân, khẩu, hay ý, chỉ tạo nghiệp khi nào 
hành động ấy được thực hiện với “ý muốn làm”, hay nói 
cách khác, được thực hiện với tâm sở “tác ý” (cetan3). 
Một em bé cầm giàn thun nhắm băn trái xoài trên cây. 
Rủi ro cục đá không trúng trái xoài mà bay thắng, trúng 
ngay vào con chim đậu gần đó. Chim chết, nhưng em 
bé không tạo nghiệp sát sinh. Tại sao? Vì em không cố 
tình bắn chết con chim, trong tâm của em lúc ấy không 
có tâm sở “tác ý”, em không cô ý sát hại một sinh vật. 
Một người khác, khoét vách, đào ngạch, định vào trộm 
của trong nhà kia. Chủ nhà hay được, người ấy bỏ chạy. 


110 | TỨ DIỆU ĐẾ 


Tuy không lẫy trộm được gì nhưng người ấy đã tạo 
nghiệp trộm cắp vì lúc ấy anh cô tâm trộm cắp. Trong 
tâm anh lúc ấy có tâm sở “tác ý” lẫy trộm của người. 


Vi Diệu Pháp cũng dạy rằng trong một loại tâm, có 
một số nhiều hay ít các tâm sở đồng phát sinh, đồng 
hoại diệt, và cùng hướng về một đối tượng. Như vậy, 
khi Đức Phật dạy rằng “tâm dẫn đầu các pháp”, một 
cách chính xác ta nên hiểu rằng “tâm dẫn đầu các tâm 
sở”. Thí dụ như khi mắt (nhãn căn) nhìn một tượng Phật 
(nhãn trần), tức có sự thấy (nhãn thức). Nhãn thức chỉ 
là “sự thấy”, không có sự phân biệt. Chính tâm sở “thọ” 
phân biệt hình dáng, màu sắc... mà không hiểu biết đó 
là gì, và tâm sở “tưởng” nhận ra, hay biết đó là tượng 
Phật. Cùng lúc, trong số 50 tâm sở còn lại (ngoài thọ 
và tưởng), có một số tâm sở đồng phát sinh như: tín, 
niệm, xả, an khinh, tính luyện, nhu thuận, tác ý,... và 
trong số các tâm sở này chính cetanä, tâm sở “tác ý”, 
tạo nghiệp. Do đó Đức Phật dạy: “Như Lai tuyên bố, 
chính tác ý là nghiệp.” Trong trường hợp câu Pháp Cú 
số (1) - tâm dẫn đầu các pháp - danh từ “pháp” có nghĩa 
là những tâm sở bất thiện, và trong câu (2), pháp là tâm 
sở thiện. Nếu không có tâm, ắt không có sự thấy tượng 
Phật (nhãn thức), và tất nhiên các tâm sở khác như thọ, 
tưởng, tín, niệm, tác ý,... không phát sinh. Do đó tâm là 
cái đến trước. Tâm dẫn đầu tất cả những tâm sở thiện 
và bất thiện. Và trong số ấy, tâm sở tác ý, hay ý muốn 


Phạm Kữuø Kbánb | II] 


làm, là quan trọng hơn tất cả vì chính tác ý tạo nghiệp. 
Tâm dẫn đầu mọi hành động và tác dụng như thành 
phần chính yếu trong khi tác hành cũng như trong khi 
quyết định tác động. Chính tâm điều khiến và tạo tác 
hành động - biểu hiện dưới hình thức thân, khẩu, hay ý. 


Trong cặp song yếu này Đức Phật nhấn mạnh 
vào vai trò rất quan trọng của tâm suy tư chân chính 
(Chánh Tư Duy) trong kiếp sống con người. Và từ đó 
Đức Thế Tôn giải thích bằng cách nào hành động có thể 
trở nên thiện hay bắt thiện, tùy theo các tâm sở đồng 
phát sinh đưa đến hành động. Cuối củng Ngài nhắc đến 
hậu quả dĩ nhiên phải có của những hành động tương tự. 

Tâm có khả năng kiến tạo vô bờ bến, mà cũng có sức 
phá hoại không thể lường được. Tâm tạo thiên đường 
mà tâm cũng tạo địa ngục. Tâm có thê dẫn dắt ta đi rất 
xa trên con đường thiện, mà cũng có thể đưa ta xuống 
thật sâu trong vực thăm của tội ác. Giống như lưỡi dao 
bén. Ta có thể dùng nó đỀ tự cạo râu tóc hay tự khứa cô 
mình. Chính ta phải quyết định dùng nó vào việc nào. 
Chánh Tư Duy là có tư tưởng đúng, là quyết định chân 
chính, có tâm hướng thiện. Chánh Tư Duy gồm ba loại: 


1) Tâm dứt bỏ. Đức Phật dùng danh từ nekkhamma, 
có nghĩa là xuất gia, hàm xúc sự từ khước những dục 
vọng trần tục, và nghịch nghĩa với tham dục, tâm luyến 
á1, vị kỷ, bám níu vào tư sản. 


112 | TỨ DIỆU ĐẾ 


2) Tâm không thù hận, avyäpäda, tức từ ái, thiện ý, 
hảo tâm, nghịch nghĩa với sân hận, ác ý, oán ghét. 


3) Tâm không hung bạo, avihimsa, tức ôn hòa, hiền 
lương, lòng bi mẫn, không hung ác, bạo tàn. 


1. Tâm dứt bỏ 


Nguồn gốc của đau khổ là ái dục, và luyến ái là một 
hình thức ái dục. Do đó loại tư tưởng chân chính đầu 
tiên là khước từ, đứt bỏ, không luyến ái. 

Do màn vô minh che lấp, chúng ta tự đồng hóa với 
ngũ uẩn, và lầm lạc chấp rằng thân này là “ta”, thọ này 
là “ta”... “ta” là thân này, “ta” là thọ này... và từ vô lượng 
kiếp chúng ta gia công vun vén đắp bồi cái ảo kiến “ta” 
một cách kiên cô. Chúng ta thỏa thích thọ hưởng những 
gì thuận ứng với những đòi hỏi của cái được gọi là “ta”, 
và bám chặt, ôm sát, níu chắc, những dục vọng. Chúng 
sinh mê muội trong đám mây vô minh, lấy cái “ta” làm 
trung tâm của mọi sự vật và cỗ đem vào cảng nhiều 
càng tốt, bám lấy càng chặt càng hay. 


Nhưng khổ thay! Dục vọng không bao giờ được 
thỏa mãn trọn vẹn, vì bản chất tham dục của con người 
là không bao giờ biết đủ. Khi một điều mong muốn 
được thành đạt, thì có một mong muốn mới phát sinh. 
Con người luôn luôn chạy theo những thích thú tạm 


Phạm Kữu Kbánb | 113 


bợ mới, cô rượt theo để bám lấy những ảo ảnh, để cô 
chụp cho được cái mà thật sự chỉ là những hình bóng 
ảo huyễn, và như thế con người luôn luôn châm nhiên 
liệu để dưỡng nuôi và bảo trì ngọn lửa tham ái của kiếp 
sinh tồn. Chính sự tham muốn ích kỷ, sự luyến ải vô độ, 
và sự bám níu đam mê dính chặt vào những sự vật trên 
thế gian đã lôi cuốn con người mãi mãi lặn hụp trong 
biển trầm luân. Vì thế, món thuốc đầu tiên để làm suy 
giảm căn nguyên luyến ái của chứng bệnh đau khổ là 
tâm dứt bỏ, khước từ, mà danh từ được Đức Phật dùng 
là nekkhamma, xuất gia, hàm ý là từ khước những dục 
lạc trần tục để chọn lấy đời tu sĩ. 


Dĩ nhiên, nhận thức rằng xa hoa vật chất là ảo huyền, 
và thú vui trần tục không tạo hạnh phúc thật sự, rồi tự 
nguyện lìa bỏ tất cả sự nghiệp trên đời để khoác lấy tắm 
y vàng làm người không nhà cửa, không gia đình, tự ý 
sang đời nghèo nàn, đơn giản, để cô gắng sống hoàn 
toàn trong sạch, là hình thức khước từ cao thượng nhất. 
Tuy nhiên, Đức Phật không bao giờ khuyên dạy tất cả 
mọi người đều nên ly gia cắt ái. Ngài chỉ dạy rằng dầu 
xuất gia hay tại gia cư sĩ, chúng ta nên thận trọng nhận 
thức mối nguy hại của nhục dục ngũ trần mà Ngài ví 
như cục xương khô, như ngọn đuốc mà ta cầm đi ngược 
chiều gió, như hầm than cháy đỏ, như vật vay mượn, 
như một giấc mơ... và Ngài dạy: 


114 | TỨ DIỆU ĐẾ 


“Này chư tỳ khưu, thú vui của nhục dục ngũ trần 
quả thật là tạm bợ, vô thường, là trồng rồng, giả tạo, là 
không thực... ` 


, 


Có những tư tuởng buông bỏ, từ khước những dục 
vọng trần tục, không vị kỷ luyến ái tài sản sự nghiệp, 
xa lánh cuộc đời phôn hoa đô hội và khoái lạc vật chất, 
không bám níu vào cái “ta”, không đeo níu theo đời 
sống, là loại Chánh Tư Duy đầu tiên. 


Đức Phật mô tả giáo lý của Ngài là con đường ngược 
chiều với thế gian. 


“Chắc như vậy, con đường dẫn đến lợi lộc trần gian 
là một, và con đường dẫn đến Niết Bàn là con đường 
khác. Thông hiểu như vậy, thây tỳ khưu đệ tử Phật không 
nên thỏa thích trong mùi danh bã lợi của thế gian mà 
phải trau giôi hạnh buông xả. ” (Kinh Pháp Cú, câu 735) 


Con đường của thế gian là con đường tham ái, dục 
vọng. Con người thế gian đi dài, thuận chiều theo 
con đường ấy, nhằm mưu tìm hạnh phúc trong sự thỏa 
mãn nhục dục của mình. Giáo Huấn Buông Bỏ mà Đức 
Thế Tôn ban truyền kháng cưỡng, chống lại sức lôi 
cuốn như thác lũ của tham vọng, đi dần đến mức chấm 
dút ái dục và tìm hạnh phúc, không phải trong sự thỏa 
mãn, mà trong sự dứt bỏ, khước từ ái dục. 


Phạm Kữu Kbázb | 115 


Dầu là bậc xuất gia hay hàng tại gia cư sĩ, nguyên tắc 
chỉ đạo chính yếu vẫn được ghi nhận là phải hoàn toàn 
tận diệt mọi hình thức tham ái mới có thể trọn vẹn thành 
tựu mục tiêu giải thoát. Biết rằng ái dục là nguyên nhân 
phát sinh đau khổ (Tập đề), và biết rằng chấm dứt hay 
làm suy giảm đau Khổ đến mức độ nào tùy thuộc ở sự 
chấm dứt hay mức độ làm suy giảm ái dục, người Phật 
tử thuần thành có gắng phát triển tâm buông bỏ. 


Nhưng chính tại điểm này ta gặp phải sức kháng cự 
mạnh mẽ từ bên trong. Từ lâu, tâm của chúng ta đã 
quen thu thập, bám víu, nắm giữ, và tích trữ. Thói quen 
ấy đã trở thành bản tính tự nhiên, không dễ gì dùng 
ý chí mà thay đổi. Dầu lý trí có ưng thuận buông bỏ 
nhưng tâm, chịu ảnh hưởng của ái dục, vẫn khư khư 
chấp thủ, không khứng chịu khước từ. Do đó vấn đề bây 
giờ là làm thế nào để gỡ cái tâm ra khỏi sự chi phối của 
ái dục. Đức Bổn Sư không dạy phải đè nén hay cưỡng 
bách, xua đuổi ái dục ra khỏi tâm, vì đó chỉ là giải pháp 
tạm thời. Công cụ mà Đức Thế Tôn trao truyền đề diệt 
trừ ái dục là tri kiến, hiểu biết chân chính bản chất của 
sự vật, Chánh Kiến và Chánh Tư Duy. 

Dứt bỏ, từ khước, thật sự không phải là vấn đề tự ép 
buộc mình cô gắng buông bỏ những gì mà sâu kín trong 
lòng mình vẫn còn nâng niu, ôm ấp, mà là vẫn đề tự 
mình thay đôi quan kiến của mình, nhìn sự vật dưới ánh 


116 | TỨ DIỆU ĐẾ 


sáng trí tuệ. Khi chúng ta quán trạch tận tường và thấu 
triệt đầy đủ bản chất thật sự của ái dục và những đối 
tượng của nó thì chính nó sẽ tan biến mà không cần phải 
chiến đấu. 


Một em bé đang say mê giữa đám đồ chơi của em. 
Nếu có ai đến xin, hoặc giật của em một món, ắt là em 
khóc la và tranh đấu có giành lại cho kỳ được. Nhưng 
khi em bé lớn dần. Đến một ngày nào, em sẽ không còn 
bám níu vào những món đồ chơi ây nữa, mà đề mặc tình 
ai lấy đi hay làm gì cũng được. 


Tại sao? -Vì em đã trưởng thành. 


Cũng như thế ấy, ngày nào ta nhận thức rằng ái dục 
là nguồn gốc của đau khổ, và đau khổ luôn luôn dính 
liền với ái dục, bởi vì ái dục là khát khao và bám chặt 
vào một cái gì không ngừng biến chuyển, một cái gì 
không thật sự có, thì làm sao tránh khỏi sầu muộn, đau 
buôn, thất vọng. Đến chừng ấy ta sẽ không còn luyến 
ái và cô bám, cỗ giữ những gì mà lúc nào tưởng chừng 
như đó là nguồn hạnh phúc duy nhất trên đời. 

Ta có thể tưởng tượng rằng từ bỏ ham muốn để vượt 
đến buông bỏ là một hình thức khổ hạnh, là từ hoàn 
cảnh sung sướng trở thành gian khổ, từ phong phú dồi 
đào trở nên nghẻo nản thiếu thốn, từ hạnh phúc thành 
sầu muộn. Nhưng trong thực tế đó là đi từ thỏa thích thô 


Phạm Kữu Kbánb | 117 


kịch đến hạnh phúc tỉnh vi tế nhị, êm dịu và thâm trầm, 
từ những thú vui đầy phiền lụy và cạm bẫy đến an lạc, 
thanh bình và thật sự chu toàn - từ nô lệ đến tự do. 


Biến chuyển này không diễn ra một cách nhanh 
chóng hay đột ngột. Nhưng nếu ta chuyên cần tu niệm 
ắt một ngày nào nó sẽ đến ... như một ngày nào em bé 
trưởng thành. 


2. Tư tưởng không thù hận 


Tư tưởng không thù hận hàm ý là tâm từ. Tâm Từ trong 
Phật Giáo không có bất luận giới hạn hay sự phân biệt 
nào mà cũng thâm diệu đậm đà như tình thương của bà 
từ mẫu đối với người con duy nhất của bà. 


Có những lời dạy nên thương người láng giêng, 
người đồng đạo, người đồng chủng, người đồng hương, 
người đồng chí, người đồng loại... Tất cả những tình 
thương ấy đều trong sạch, tốt đẹp, và cần thiết trong xã 
hội. Nhưng đó không phải là tâm từ trong Phật Giáo, vì 
có sự phân biệt và có giới hạn trong tình thương. Đó là 
những thứ tình thương giới hạn trong ý nghĩa có cái gì 
“đồng ...” Đây là “ta”. Giữa đây và chúng sinh nào đó 
... có một điểm gì chung, một điểm gì “đồng” với “ta” 
thì có tình thương. Đồng thời có sự phân biệt với những 
người khác, những người không có gì “đồng”. Thương 
người láng giềng của “ta”, người có chung một tôn giáo 


118 | TỨ DIỆU ĐẾ 


với “ta”, cùng một chủng tộc với “ta”, cùng xứ sở với 
“ta”... Lấy cái “ta” làm trung tâm điểm, rồi từ đó tình 
thương phát tủa ra như ảnh sáng một ngọn đèn trong 
căn phòng, giới hạn bên trong bốn vách. Đó là bản 
chất tự nhiên của con người. Tình thương vẫn là tình 
thương, với tất cả những gì tốt đẹp, dịu hiền, dễ mến 
của nó. Xã hội không thể tồn tại nếu không có những 
tình thương ấy. Ở đây chỉ muốn nói rằng tâm từ trong 
Phật Giáo không phải như vậy. Tâm từ trong Phật Giáo 
bao trùm toàn thê chúng sinh, toản thể càn khôn vũ trụ, 
vô lượng vô biên, không có sự phân biệt nào. Người có 
tâm từ phải vượt lên khỏi mọi hình thức chia rẽ, riêng 
tư, không bị giam hãm trong những tư tưởng hẹp hòi, 
không chịu ảnh hưởng của tinh thần đấu tranh giai cấp, 
quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, mà nhìn tất cả thế gian là 
quê hương của mình, và mỗi người, mỗi chúng sinh, là 
bạn đồng hành trong đại trùng dương mà ta gọi là đời 
sống của muôn loài vạn vật. Người có tâm từ hòa đồng 
với tất cả, tự mình chan hòa trong toàn thể, xem vạn vật 
và mình là một. 


Một loại tâm như vậy quả thật là cao thượng. Nhưng 
cũng rất khó thực hành. Đúng như vậy. Vì lẽ ấy chúng 
ta còn là phàm nhân. Chúng ta còn phân biệt đây là “ta”, 
kia là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là con, là châu “của 
ta”. Cái này là tiền của, sự nghiệp, cái kia là danh vọng, 


z 
^S^2 


quyền thế “của ta”.... Chư vị A La-Hán đã tận diệt ngã 


Phạm Kữu Kbánb | 119 


chấp. Tâm của các Ngài như vừng thái dương, bao trùm 
vạn vật mà không có sự phân biệt nào. Đức Phật là kết 
tinh, là hiện thân của tâm từ vô lượng vô biên ở mức độ 
cùng tột. Đó là những gương lành trong sạch để ta noi 
theo, là lý tưởng thanh cao tuyệt đỉnh để ta hướng tâm 
về. Suy tư nảo, tư tưởng nào hướng về tâm từ vô lượng 
ấy là Chánh Tư Duy. 


$. Tư tưởng không hung bạo 


Hung bạo là gây tôn thương cho người khác mà không 
xót thương, không động lòng trắc ân trước tình trạng đau 
khổ của người khác. Nghịch nghĩa của hung bạo là bi 
mẫn, động lực làm cho ta rung động trước cảnh khô của 
người khác, là cái gì xoa dịu lòng khổ đau của người, là 
thiện ý muốn giúp người lâm nạn thoát một cảnh khô. 
Tâm không hung bạo là tâm bi. 


Cũng như tâm từ, tâm bị phải vô lượng vô biên, 
không bị hạn định trong một gia đình, một xóm, một 
làng, một quốc gia, một tôn giáo, một giai cấp, hay một 
loại chúng sinh nào. 


Đối tượng của tâm từ là toàn thể chúng sinh - chúng 
sinh khổ và chúng sinh không khổ - mà không có sự 
phân biệt. Đối tượng của tâm bi là những chúng sinh 
xấu số đang ở trong cảnh khổ, và tác dụng của tâm bi là 
gia công giúp người đang khổ thoát ra khỏi hoàn cảnh 


120 | TỨ DIỆU ĐẾ 


bất hạnh ấy. Người có tâm bi chuyên lo nâng đỡ kẻ thấp 
hèn, nghẻo đói, cô thân, tuyệt vọng, chăm nom săn sóc 
người bệnh hoạn tật nguyền, khuyên nhủ dỗ dành người 
thất bại, dẫn dắt và cứu độ người tội lỗi vả soi sáng 
người tối tăm, lầm đường lạc nẻo. 

Thấy người hoạn nạn rồi âu sầu ủ dột, phiền muộn 
khóc than. Đó không phải là tâm bi, mà giống như “người 
thù mang lốt bạn” của tâm bi. Tâm bi trong Phật Giáo 
không phải là những giọt nước mắt nhỏ suông trước 
sự đau khổ của kẻ khác. Đặc tính của tâm bi là ý muốn 
giúp người khác thoát khỏi một cảnh khổ, chứ không 
phải là phiền muộn âu sâu với họ. Thọ ưu (domanassa, 
cảm giác buôn khổ) thuộc về tâm sân (dosa hay patigha) 
một trong ba căn bắt thiện. 


Tâm bi giống như tình thâm của bà từ mẫu thương 
xót đứa con đang lâm bệnh. Bao nhiêu tâm trí, lời 
nói, và hành động đều tập trung lại để chuyên chú tìm 
phương cách làm cho con đỡ đau khổ. Lòng của người 
có tâm bi thật là mềm dịu, hơn cả những tai hoa mềm 
mại, không bao giờ hành động hay làm điều gì gây tốn 
hại cho người khác. Chính nhờ tâm bị mà con người có 
thể phục vụ một cách hoàn toàn vị tha. Người có tâm bi 
không sống cho mình mà sống cho kẻ khác, và luôn luôn 
tìm cơ hội giúp người, nhưng không bao giờ mong đợi 
được đền ơn đáp nghĩa. Có những suy tư hướng về tâm 
bị là Chánh Tư Duy. 


Phạm Kữu Kbánb | 121 


Bản chất của chúng sinh là tham lam, sân hận và 
hung bạo, phát sinh do ái dục, vì khư khư cô chấp đây là 
“ta”, cái này là “của ta”. Chúng ta vui thích với những gì 
vừa ý, và ghét bỏ những gì phật lòng cái “ta”. Vui thích 
thì đầm ra luyến ái, đeo níu, cỗ bám chắc, tức tham. 
Phật lòng thì bất mãn, xua đuổi, giận dữ, oán ghét, tức 
sân, lắm khi đưa đến hung bạo, tàn ác. 


Khi Chánh Kiến và Chánh Tư Duy dần dần phát 
triển, hiểu biết và suy tư chân chính hỗ trợ lẫn nhau đưa 
đến nhận thức ngày càng rõ rệt bản chất rỗng không của 
cái gọi là “ta”. Chừng ấy tâm luyến ái, sân hận và hung 
bạo dần dần suy giảm, nhường chỗ cho tâm buông bỏ, 
khước từ, tâm từ và tâm bị. 


Chánh Ngữ (Samma Väãcä) 


Chánh Ngữ là có lời nói chân chính, tức không tạo 
nghiệp bất thiện bằng lời nói, trái lại, trau dồi thiện 
khẩu nghiệp. 

Lời nói là một khả năng của con người có giá trị vô 
cùng trọng đại. Băng lời nói, ta diễn đạt những tư tưởng 
thầm kín để chia xẻ với người khác. Người có Chánh 
Kiến và Chánh Tư Duy tất nhiên cũng có Chánh Ngữ. 
Những người khác, dầu chưa đạt đến mức cao thượng 
Ấy, vẫn có thể tu tập, thận trọng chú tâm vào những 


122 | TỨ DIỆU ĐẾ 


gì mình sắp nói. Nếu con người có thể kiểm soát cái 
lưỡi không xương của mình, nhân loại ắt tránh khỏi bao 
nhiêu phiền phức, và đời sống trên thế gian sẽ tốt đẹp 
hơn biết bao nhiêu. Lời nói trong sạch sẽ không đượm 
nhuần những tâm sở bất thiện như tham lam, sân hận, 
ganh ty, ngã mạn, ích kỷ... 

Bốn loại khẩu nghiệp bất thiện là: nói dối, nói đâm 
thọc, nói thô lỗ cộc cằn và nói nhảm nhí. 

1. Không nói dỗi, mà luôn luôn nói lời chân 
thật là đức hạnh đầu tiên của Chánh Ngữ. Người 
nghiêm trì giới này cô tránh nói lời giả dối, tức chuyện 
có nói không, chuyện không nói có. Người ấy nói lời 
chân thật, sống chân thật, đáng được tin cần. Tâm sở 
bất thiện nằm phía sau lời nói giả dối, có tình làm cho 
người khác hiểu sai sự thật, có thể khác nhau, như khi 
nói dối để được lợi về tài sản vật chất, địa vị xã hội, 
quyền thế, danh vọng... cho mình hay cho người thân 
mình, thì đó là tâm tham. Nói dối với ý định làm hại 
người khác là tâm sân... 

Nói lời giả dối tác hại cho người mà cũng làm hại 
chính mình. Xã hội chỉ có thể tồn tại êm thắm trong sự 
tin cần lẫn nhau, khi mà người này có lý do để tín nhiệm 
người khác. Tật nói dối còn ảnh hưởng tai hại đến tâm 
tính tự nhiên của mình. Khi đã nói dối một lần ta bị bắt 
buộc phải nói dối nữa để che đậy cái dối trước và như 


Phạm Kữu Kbánb | 123 


vậy, gài chặt người nói dối vào một loại cạm bẫy rất 
chăng chịt, không lôi thoát. Lăm lúc, đên độ nào đó, 
chính người nói dôi cũng không còn biệt sự thật. 


Giả dối là một trở ngại quan trọng trên đường giác 
ngộ, vì giác ngộ là thấu triệt chân lý, thấy rõ thực tướng 
của sự vật, còn nói dối là nói sai sự thật, cố tình làm 
cho người khác hiểu sai sự thật. Chứng ngộ Chân Lý là 
trọn vẹn tự hòa đồng với sự thật, tự đồng hóa với cái gì 
thật sự là như vậy. Người giả đối nghĩ một đàng nói ra 
một nẻo, lấy giả làm thật. Con đường giả dối hắn ngược 
chiều với con đường giác ngộ. Vấn đề ở đây là trọn vẹn 
hòa đồng với Chân Lý. 

Đến mức cùng tột, chân thật là một pãrami (ba la 
mật), tức một trong mười pháp có khả năng đưa người 
thực hành thuần thục, từ bờ mê đến bến giác (Sacca 
paramn, ba-la-mật chân thật). Một vị Bồ Tát luôn luôn 
chân thật, trong sạch, và chánh trực. Phương châm của 
Ngài là, “Wu/havadi tathakarL lathakarr yathavadi”, 
“Nói sao làm vậy. Làm sao nói vậy ”. Không bao giờ có 
sự chênh lệch giữa hành động và lời nói. Theo Túc Sinh 
Truyện Harita Jãtaka (số 431) Bồ Tát không bao giờ thốt 
ra lời nào mà chính Ngài không nghĩ như vậy. Túc Sinh 
Truyện Mahã Sutasoma Jãtaka (số 537) cũng ghi lại tích 
chuyện Bồ Tát tự hy sinh mạng sống đề giữ lời hứa. 


124 | TỨ DIỆU ĐẾ 


“Giống như sao mai mà ta thấy trên trời vào buổi 
sáng. Ngày nào như ngày nấy, lặng lẽ xuất hiện nơi vị 
trí của nó, không mảy may sai chạy. Năm tháng trôi 
qua, sao mai vẫn y hẹn. Lời nói của bậc thiện trí cũng 
phải đúng như vậy, không khi nào lệch khỏi sự thát. 
Không bao giờ sai hẹn. ” 


Một chuyện khác thuật rằng sau khi Rãhula! xuất 
gia, bài pháp đầu tiên mả Đức Thế Tôn dạy chú sa-di 
bảy tuổi ấy là bài Ambalatthika Rãhuloväda Sutta, được 
ghi lại trong bộ Majjhima Nikãya, Trung A-Hàm, số 
61. Chuyện rằng ngày kia thấy Đức Phật từ xa đến, sa- 
di Rãhula dọn dẹp chỗ ngồi và để sẵn nước cho Ngài 
rửa chân. 


Khirửa xong, Đức Phật chừa lại mộtít nước trong thau 
và hỏi, “Rahula, con thấy còn lại một chút nước trong 
thau không? 


- Bạch Đức Thế Tôn, có. 


- Cùng thế ấy, này Rãhula, đời sa-di quả thật không 
nghĩa lý gì, nêu còn nói đối mà không biết hỗ thẹn. 


Rồi Đức Phật tạt hết nước trong thau ra và dạy, 


' Rãhula là con của Đức Phật khi còn là Thái Tử Siddhatta, xuất gia 
lúc bảy tuôi. 


Phạm Kữu Kbánb | 125 


“Đời sa-di quả thật như bỏ đi, nếu còn nói đối mà 
không biết hồ thẹn.” 

Rồi Đức Phật lật úp cái thau xuống và dạy, 

“Đời sa-di quả thật đảo lộn nếu còn nói đối mà không 
biết hồ thẹn.” 

Cuối cùng, Đức Phật lật cái thau trở lên, để ngay 
ngắn rồi dạy, 


“Đời sa-di quả thật rỗng không và vô vị, nếu còn nói 
dối mà không biết hồ thẹn. Với người nói đối mà không 
biết hồ thẹn, Như Lai tuyên bố, không có điều tội lỗi xấu 
xa nào mà người ấy có thể không làm. Do đó, Rãhula, 
con phải cố gắng lập tâm: Dầu trong lúc chơi đùa, tôi 
cũng không nói dối.” 

Dầu có phải hy sinh mạng sống, Bồ Tát không hề nói 
lời giả dối. Chư vị Bồ Tát rất quan tâm đến lời chân thật 
vì ảnh hưởng của sự giả dối rất sâu đậm. 

2. Không nói đâm thọc mà chỉ có những lời dem lại 
tình thân hữu, sự hòa hợp. Danh từ “pasunävacä” được 
Đức Thế Tôn dùng ở đây có nghĩa là lời nói nhằm bẻ 
gảy tình bằng hữu. Thành ngữ mà người thế gian thường 
dùng là “đâm bị thóc, chọc bị gạo”, trong ý nghĩa đi đầu 
này nói xấu đầu kia rồi trở lại đầu kia đặt chuyện dèm 
pha người này, nhằm tạo tình trạng thù hẳn, hờn giận 
hay chia rẽ. Đức Phật dạy: 


126 | TỨ DIỆU ĐẾ 


“Người trì giới này cô tránh và kiêng cữ, không dùng 
lời lẽ có tỉnh cách đâm thọc. Điều gì nghe ở đây người 
ấy không lặp lại ở nơi khác nhằm tạo chia rẽ, hoặc nghe 
ở nơi khác, người ấy không lặp lại ở đây với ý định làm 
cho hai đăng hờn giận lần nhau. Người ấy đoàn kết 
những ai chia rẽ và khuyến khích những ai đoàn kết. 
Không khí thuận hòa là niềm vui của người ấy. Người 
ấy hoan hỷ thỏa thích và phấn khởi trong sự hòa hợp, 
và bằng lời nói, cố gắng gieo trồng mâm mống thuận 
hòa. ” (Ahguttara Nikãya, Tăng Nhất A-Hàm, 176) 


Động cơ thúc đây đưa đến lời nói đâm thọc thường 
là tâm bất mãn, sân hận, hay ganh ty. Thấy ai thành 
công hay thấy người có giới đức được tôn trọng thì sinh 
tâm muốn hạ uy tín hoặc làm suy giảm giá trị. Đôi khi 
vì muốn ám hại hay muốn lấy lòng một người, cũng có 
khi chỉ vì thỏa thích muốn thấy người ta giận dỗi cấu 
xé lẫn nhau. 


Đứng về phương diện nghiệp báo, quả của lời nói 
đâm thọc rất là tai hại. Tâm sân, làm nguyên nhân cho 
lời nói đã là một căn bắt thiện rồi, người có ác ý cỗ gây 
chia rẽ thường nghiền ngẫm suy tư, tìm lời để châm 
chích cho đúng lúc, đúng tâm lý... Càng nuôi dưỡng ấp 
ủ trong lòng, nghiệp ác càng chồng chất. Nếu cô tâm 
bày điều giả dối để thêm bớt thì lại còn tạo thêm khẩu 
nghiệp giả dối. Cả hai, lời nói đâm thọc và lời nói giả 


Phạm Kữu Khánh | 127 


dối, phối hợp lại tạo thành khâu nghiệp bất thiện vô 
cùng tai hại. 

Người nói đâm thọc giống như loài muỗi, hút 
nọc độc đầu này rồi đến ve vãn đầu khác, hút một ít máu 
và trong lúc ấy, không quên để lại phần nào nọc độc. 
Miệng nói ngọt ngào như mật, nhưng tâm đượm nhuần 
chất độc. Lời chân chính (Chánh Ngữ) không tạo phiền 
phức cho ai mà chỉ đem lại hòa hợp và an tĩnh. Thay vì 
gieo rắc mầm mống chia rẽ, người ấy luôn luôn tạo hòa 
khí giữa những người bất đồng ý kiến, xây dựng tình 
bằng hữu giữa những người thù nghịch. 


Trong xã hội loài người, chúng ta không thể sống 
riêng rẽ một mình mà phải tùy thuộc lẫn nhau. Vậy, 
trong sự lợi ích cận kể nhất của mỗi người, chúng ta hãy 
cô găng tập sống chung với nhau trong bầu không khí 
thuận hòa, trong tình huynh đệ, và trong sự điều hòa. 


3. Không nói lời thô lỗ cộc cần, mà chỉ ăn nói thanh 
tao nha nhận, là đức hạnh thứ ba trong Chánh Ngữ. 


Lời thô tiếng cộc biểu lộ ra ngoài tâm hung bạo thô 
tục lỗ mãng bên trong, và được thốt ra trong cơn nóng 
giận. Tính cách thô bạo của lời nói như thế có thể biểu 
hiện dưới nhiều hình thức như la rầy, mắng nhiếc, chửi 
rủa hay nói xiên nói xỏ, soi mới... tất cả đều phát sinh từ 
tâm bất mãn, sân hận và nhằm gây phiền muộn khổ đau 


128 | TỨ DIỆU ĐẾ 


cho người khác. Những cơn nóng giận thường bộc phát 
đột ngột, không có sự nghiền ngầm suy tính, do đó hậu 
quả không đến nỗi trầm trọng lắm. Tuy nhiên, vì nó có 
khuynh hướng tái diễn, nếu chúng ta lơ đễnh để lặp đi 
lặp lại thành thói quen và từ đó trở thành tâm tính sân 
hận, hung bạo, mỗi lần mở miệng là thốt ra những lời 
cộc căn thô tục thì đó rõ ràng là một hiểm họa. Lời nói 
thô bạo biểu lộ sự nóng giận, lúc nào cũng là một tai hại 
cho người nghe cũng như cho người nói, trong hiện tại 
cũng như trong tương lai. 


Vào thời Đức Phật có vài vị tỳ khưu thường nặng 
lời lăng mạ một vị khác, và vị này trả lời lại. Đức Phật 
khuyên: “Không nên dùng lời thô lỗ cộc căn. Người bị 
nói cộc sẽ trả lời thô. Những lời gáy thù trả oán thô tục 
thật là đau đớn. Lời qua tiếng lại sẽ làm tồn thương như 
gáy thương tích. ” (Kinh Pháp Cu, cấu 133) 

Ngài dạy về lợi ích của người biết giữ im lặng trước 
những lời lăng mạ của kẻ khác như sau: “Nếu có thể giữ 
im lặng như cái mõ bể, con đã đắc Quả Niết Bàn”, Ý nói 
người hành đúng như vậy, dầu còn tại thế, cũng được 
xem là cao thượng như đã chứng đắc Niết Bàn. 


Tự kiềm chế, cô tránh, và kiêng cữ những lời thô 
bạo trong cơn nóng giận là trau giôi hạnh nhẫn nhục, 
cũng là một ba-la-mật - khanti pãramita, ba-la-mật nhẫn 
nhục. Đó là nhẫn nhục chịu đựng những lời khiễn trách 


Phạm Kữu Kbánb | 129 


khắt khe và khoan hồng bỏ qua những sai lầm của người 
khác, tôn trọng những quan điểm dị đồng và cảm thông 
những thiếu sót của người. Tự kiểm soát thân tâm là cái 
chìa khóa mở cửa đưa vào hạnh phúc và để cho những 
cảm xúc vô độ lượng, vô trật tự, đượm nhuần sân hận, 
điều khiển mình, tức là tự đặt mình vào tình trạng nô lệ 
tệ hại nhất. 


Túc Sinh Truyện số 269 có thuật chuyện Bồ Tát, tiền 
thân của Đức Thế Tôn, là vua xứ Benares (Ba La Nại) 
trong một kiếp sống. Đức Hoàng Thái Hậu mẹ Ngài là 
người hiền lương nhưng đôi khi ăn nói cộc cằn. Hôm 
nọ, Vua cùng đi với Hoàng Thái Hậu và đoàn tùy tùng, 
dạo chơi trong ngự uyền. Bên đường có con chim ác 
là, màu sắc xanh tươi lộng lẫy, nhưng mỗi khi cất tiếng 
lên thì giọng kêu chát chúa, ai nấy cũng bịt tai, ngoảnh 
mặt than phiên. Một lúc sau đến nơi khác, có con chim 
chích chòe, lông đen xấu xí mà tiếng hót lảnh lót thanh 
tao dịu ngọt, ai cũng thích nghe, ai cũng trông cho nó 
hót thêm nữa để nghe. 

Nhân cơ hội, Vua mở lời khuyên nhủ mẹ: 

“Kính thưa Mẫu Hậu thân mến, tiếng kêu của con 
chim ác là thật chát chúa khó chịu, ai cũng muốn xa 
lánh. Thật không ai thích nghe lời thô lỗ. Chim chích 
chòe trái lại, mặc dù đen đúa xấu xa nhưng đã thu 


130 | TỨ DIỆU ĐẾ 


hút được mọi người bằng giọng hót thanh nhã dịu hiền. 
Như vậy, lời nói của ta phải là cân ngôn, êm dịu, hiền 
lành, đầy ý nghĩa...” Do lời khuyên của người con sáng 
suốt, kế từ đó về sau Hoàng Thái Hậu giữ gìn lời ăn 
tiếng nói và trở nên thanh nhã dịu hiền. 

4. Không nói nhằm nhí mà chỉ nói lời hữu ích. Pháp 
học này được Đức Phật dạy như sau: 

“Người (nghiêm chỉnh thọ trì phẩm hạnh này) cố 
tránh và kiêng cữ nói lời nhảm nhí, vô ích. Người ấy 
nói đúng lúc, đúng như sự việc xảy ra, nói những lời 
hữu ích, nói về Giáo Pháp và Giới Luật. Lời nói của 
người ấy là một kho tàng, thốt ra đúng lúc, hữu lý, hòa 
nhã, và đây ý nghĩa.” (Anguttara Nikãya, Tăng Nhất 
A-Hàm, số 176) 


Lời nói nhảm ắt vô ý nghĩa, nông cạn và không mang 
lại lợi ích nào. Những lời lẽ như thế chỉ khơi động vọng 
tâm. Đức Phật khuyên nên hạn chế những ngôn từ thuộc 
loại này. Đối với bậc xuất gia, lời nói phải thật là cần ngôn, 
phải được chọn lọc, và chỉ nói những gì thích hợp với 
Giáo Pháp. 

Ngài dạy: “Này chư Tỳ Khưu, khi các con tụ 
họp đông đảo thì chỉ có hai việc nên làm: hoặc thảo 
luận về Giáo Pháp, hoặc giữ im lặng cao thượng.” 
(Majjhima Nikãya, Trung A-Hàm, số 26) 


Phạm Kữu Kbánb | 131 


Thảo luận Giáo Pháp là đề cập đến bản chất thật 
sự của vạn pháp, của Con Đường dẫn đến chứng ngộ 
Chân Lý cùng tột, Niết Bàn, và do đó quả thật là hữu 
ích. Đẳng khác, trầm lặng là một hình thức nhàn lạc của 
kiếp sinh tồn. Lại nữa, khi ấn rút trong im lặng ta hoàn 
toàn đơn độc đề nhìn vào bên trong mình, vào bản chất 
thật sự của mình, để tận tường thấy rõ mình như thật 
sự mình là vậy. Chừng đó ta có thể học được phương 
cách vượt qua những khuyết điểm và giới hạn của cuộc 
sống bình thường. Hàng cư sĩ tại gia, vì nhu cầu xã hội, 
còn phải cần nói năng lịch thiệp trong câu chuyện giao 
dịch hằng ngày. Mặc dầu vậy, Đức Phật dạy không nên 
lơ đễnh để buông trôi quá xa, vì người có ý nguyện đi 
trên con đường giải thoát phải hết sức thận trọng phân 
biệt điều nào sẽ dẫn đi đâu và phải chuyên cần canh 
chừng “anh chàng nói đối”, sâu ân lấn trốn bên trong 
chúng ta một cách rất là kín đáo. 

Không nên nói nhảm nhí mà luôn luôn có lời hữu 
ích. Vào thời Đức Phật, có tên sát nhân khát máu nọ 
gia nhập vào đảng cướp, gây nhiều tội ác và về sau trở 
thành đao phủ của triều đình. Nhờ Đức Sãriputta cảm 
hóa, tính tình anh đôi hăn từ hung tàn bạo ngược trở nên 
hiền lành lương thiện và sau khi chết, tái sinh vào cảnh 
trời. Đức Phật giải thích rằng sở dĩ anh tái sinh tốt đẹp 
là nhờ lời khuyên hữu hiệu đượm nhuần từ bi của bậc 
đạo đức cao thượng. Ngài dạy: 


132 | TỨ DIỆU ĐẾ 


“Chỉ một lời nói hữu ích, làm cho người nghe an tĩnh, 
còn quý hơn cả ngàn tiếng nói vô ích.” (Kinh Pháp 
Cu, câu 100) 

Không phải nói nhiều mà chứng tỏ rằng mình học 
rộng biết nhiều. Cũng không phải nói nhiều mà mình 
tạo lợi ích cho mình hoặc cho ai khác. Kinh sách Tây 
Tạng có lời dạy rằng nói nhiều lắm khi đưa đến hậu quả 
tai hại, như trường hợp con két, vì ham nói mà phải chịu 
cảnh chim lồng. 


Chánh Nghiệp (Sammä Kammanta) 


Chánh Nghiệp là tạo nghiệp chân chính, tức không sát 
sinh, không trộm cắp và không tà dâm, ba điều tu tập 
đầu tiên trong ngũ giới. Giới thứ tư, vọng ngữ, đã được 
đề cập đến trong phần Chánh Ngữ. Phần lớn các kinh 
sách không đề cập đến giới thứ năm - không dùng chất 
say - trong Chánh Nghiệp. Nên biết rằng không để duôi 
uống rượu và dùng các chất say là giữ gìn tâm cho được 
luôn luôn sáng suốt để luôn luôn quyết định chân chính. 


1. Không sát sinh, là không cô ý cắt đứt, ngăn chặn, 
tiêu diệt, hay làm trở ngại sức tiễn triển của năng lực một 
đời sống, không cho nó liên tục trôi chảy, là không làm 
tốn thương cuộc sống của bất luận sinh vật nào, cũng 
không sai bảo, xúi giục hay quyến dụ người khác làm 


Phạm Kữu Kbánb | 133 


những điều này. Trong hình thức thô sơ nhất, hành động 
sát sinh gồm đủ năm yếu tố là: Có một sinh vật đang 
sống; có sự hiểu biết rằng sinh vật ấy đang sống; có 
ý định cắt đứt sự sống của sinh vật Ấy; có sự chú tâm 
cô gắng làm cho con vật chết; và chính tác động sát 
sinh. Đức Phật dạy: ““Ai cũng run sợ trước gậy gộc. Tất 
cả đều quý trọng đời sống. Hãy lấy bụng ta suy lòng 
người. Không nên giết, cũng không nên làm cho người 
khác giết.” (Kinh Pháp Cú, câu 129) 


Một ngày nọ, khi vào thành SãvatthI (Xá Vệ) để trì 
bình, Đức Phật thấy một nhóm trẻ con cầm gậy xúm 
đập một con rắn. Ngài dừng chân lại hỏi, 


- Này các con, các con đang làm gì đó? 
- Bạch Ngài, chúng con đập con rắn. 

- Tại sao các con đập nó? 

- Bạch Ngài, vì chúng con sợ nó cắn. 


Đức Phật mở lời khuyên rằng trong khi làm đau đớn 
con rắn, các con hãy nghĩ đến chính các con. Hành động 
hung bạo này sẽ làm tổn thương đến hạnh phúc của các 
con trong tương lai. Người nào muốn tìm hạnh phúc cho 
mình chớ nên đánh đập kẻ khác. Và Ngài dạy: “Kẻ nào 
tìm hạnh phúc cho chính mình bằng cách hành hạ chúng 
sinh khác cũng ưa thích an lạc, kẻ ây sẽ không được 
hạnh phúc.” 


134 | TỨ DIỆU ĐẾ 


Khi giảng về ba-la-mật Trì Giới (sTla pãramta) Ngài 
Nãrada có lời khuyên như sau: “Mọi người đều quý 
trọng đời sống của mình. Không ai có quyền cướp sự 
sông của kẻ khác. Bồ Tát rải tâm từ đến tất cả chúng 
sinh, chí đến những con vật bé nhỏ đang bò dưới chân, 
và không khi nào sát hại, hoặc làm tốn thương một sinh 
vật nào. Con người vốn sẵn có một thú tính xúi giục giết 
hại những chúng sinh khác để ăn thịt mà không chút 
thương hại. Cũng có khi sát sinh, như săn bắn hay đi 
câu, đề tiêu khiến thì giờ. Dầu để nuôi sống thân mạng 
mình hay đề tìm thú vui, không có lý do nào chính đáng 
để giết một sinh linh hay làm bắt luận cách nào khác để 
cho một sinh linh bị giết. Có những phương pháp tàn 
nhân, ghê tởm, cũng có những phương pháp mà người 
ta gọi là “nhân đạo” đỀ sát sinh. Nhưng làm đau khổ một 
chúng sinh khác là thiếu lòng từ ái. Giết một con thú đã 
là hành động bất chánh, nói chi đến giết một người, mặc 
dầu nhiều lý do đã được viện ra gọi là chính đáng, có 
khi gọi là cao quý, để con người tàn sát con người.” 


Để giải thích cho một thanh niên tên Subhã, thắc 
mắc trước tình trạng bất đồng giữa loài người, Đức 
Phật dạy: 


‹£ 


éu người kia trọn đời chỉ biết sát sinh, người thợ 
săn chăng hạn, bàn tay luôn luôn đẫm máu, hằng ngày 
sống trong sự giết chóc và gây thương tích không chút 


Phạm Kữu Kbá¡b | 135 


xót thương. Do tính hiệu sát áy, nếu tải sinh trong cảnh 
Hgười, người ây sẽ yÊu mạng. 


“Nếu người kia luôn luôn thận trọng, không hê xúc 
phạm đến cuộc sống của di, sống xa gươm đao giáo 
mác và các loại vũ khí, lấy lòng từ ái đối xử với tất cả 
chúng sinh. Do sự không sát sinh ấy, nếu tải sinh trong 
cảnh người, người ấy sẽ trường thọ. 


“Nếu người kia độc ác, luôn luôn tìm cách hại người, 
luôn luôn dùng đấm đá và gươm đao đối xử với mọi 
người. Do nết hung dữ bạo tàn ấy, nếu tải sinh trong 
cảnh người, người ấy sẽ ương yếu bệnh hoạn. 


‹€£ 


ếu người kia không bao giờ làm tốn thương ai. 
Do đức tính hiển lương nhu hòa ấy, nếu tái sinh trong 
cảnh người, người ấy sẽ mạnh khỏe ...” (Majjhima 
Nihãya, Trung A-Hàm, Kinh Cuịlakammavibhhanga 
Sutta, số 135) 


Quả của nghiệp sát sinh nặng hay nhẹ tùy theo tầm 
quan trọng của chúng sinh bị giết, vì sự cô găng để thực 
hiện hành động sát sinh và tai hại gây ra khác nhau. Sát 
hại một người thánh thiện hắn là gây nhiều tai hại hơn 
là giết một tướng cướp. 

2. Không trộm cắp là không có ý lẫy, hoặc xúi giục 
người khác lấy một vật có chủ mả không được cho 
đến mình. “Lấy một vật không được cho đến mình” có 


136 | TỨ DIỆU ĐẾ 


thể bao gồm nhiều hình thức khác nhau như trộm cắp, 
tức lén lút lây của người; như móc túi, khoét vách đào 
ngạch vảo nhà lấy trộm... ; như cướp giật, tức công khai 
lấy của người bằng võ lực, hoặc bằng cách hăm dọa, 
hoặc lẹ làng giựt lấy một món đồ rồi bỏ chạy, làm cho 
người ta không kịp trở tay; như gian lận, giả dối tráo trở 
giành quyên sở hữu của một người khác; như lường gạt, 
buôn bán của ít nói nhiều, giá thấp nói cao, đo lường 
cân thiếu, của hư xấu nói tốt... Tất cả những hình thức 
trên đều tạo nghiệp trộm cắp. 


Một khi đã gieo nhân ắt có ngày phải gặt quả, sớm 
hay muộn, nơi này hay nơi khác. Theo đúng giáo huấn 
của Đức Bồn Sư, không thể van lơn cầu cạnh, hối lộ 
hoặc gian lận băng bất luận phương cách nào mà ta có 
thể biến chuyền được định luật nhân quả, cũng không 
thê lân trồn nơi nảo, dầu bay lên trời rộng mênh mông, 
giữa đại dương sâu thâm, hoặc ở nơi thâm sâu cùng cốc, 
mà ta có thể tránh khỏi hậu quả của nghiệp bắt thiện đã 
tạo. Không có vị trời nào, chí đến Đức Phật đi nữa, 
có thể can thiệp vào sự báo ứng của nghiệp. Quả của 
nghiệp trộm cắp là nghẻo nàn thiếu thốn, khốn khô, thất 
vọng, và làm thân nô lệ. 


Năm chỉ tạo nghiệp trộm cắp là: Có một vật thuộc sở 
hữu của người khác; mình hiểu biết như vậy; có ý định 
thâu đoạt vật ấy làm sở hữu của mình; cố gắng trộm 
cắp; và chính hành động trộm cắp. 


Phạm Kứ Kbánb | 137 


Người thực hành Chánh Nghiệp lánh xa mọi hình 
thức trộm cắp, dầu là sự trộm cắp hiển nhiên, lộ liễu 
hay vi tế, kín đáo, ấn núp dưới một lớp gì khác. Trái 
lại, luôn luôn cố gắng phát triển những đức hạnh thanh 
bạch, liêm khiết, chân thật và chánh trực. 

3. Không tà dâm, tức là giữ gìn đời sống gia đình 
trong sạch, không lang chạ phóng túng. Về phương 
diện luân lý, giới này nhằm bảo vệ hạnh phúc gia đình, 
không để cho người ngoài xâm phạm vào tình trạng an 
lạc trong nhà, tạo sự tin cân lẫn nhau và siết chặt tình 
nghĩa giữa vợ và chồng. Về mặt đạo đức, giới này giúp 
làm giảm thiểu năng lực tự nhiên có chiều hướng lan 
rộng của dục vọng và mặt khác, tăng trưởng hạnh từ 
khước buông bỏ và tự chế của lối sống thanh cao. Lẽ dĩ 
nhiên, đời sống độc thân của các vị tu sĩ chân chính là 
hình thức trong sạch đáng quý trọng nhất, vì các Ngài có 
thể tận dụng tất cả năng lực và thì giờ của mình để phục 
vụ kẻ khác. Tuy nhiên, Đức Phật là vị giáo chủ thực tế, 
Ngài không bao giờ trông chờ hàng tín đồ tại gia cư sĩ 
sống cuộc sống của các bậc xuất gia. Hiểu biết những 
kích thích của đời sống, khát vọng và những thúc giục 
của con người, Đức Bồn Sư không dạy bảo người Phật 
tử cư sĩ phải sống tuyệt đối độc thân như các vị tỳ khưu. 
Nhưng Ngài khuyên chúng ta nên thận trọng, đừng để 
sai lầm làm nô lệ cho cơ thể vật chất và do đó, làm suy 
giảm phẩm giá con người. Quả của nghiệp tà dâm là có 


138 | TỨ DIỆU ĐẾ 


nhiều kẻ thù và đời sống gia đình, giữa vợ và chồng, 
không có hạnh phúc. 


Chánh Mạng (Sammä AjIva) 


Chánh Mạng là hành nghề chân chính để nuôi mạng. 
Kinh sách thường đề cập đến năm nghề không nên làm 
là: Buôn bán khí giới, chăn nuôi hay bán thú để làm 
thịt, buôn bán người để làm nô lệ, buôn bán độc dược, 
buôn bán rượu và các chất say. Tinh thần của năm điều 
kiêng cữ này là không nên nuôi mạng sống của mình 
bằng cách hành những nghề có thể trực tiếp hay gián 
tiếp làm cho ta tạo nghiệp bất thiện. Trong một bài 
thuyết trình về Tứ Diệu Đề V.F. Gunaratna viết: 


“Cuộc chiến đấu để sống và những nhu cầu khẩn 
thiết được tạo nên để bảo tồn đời sống cá nhân và nuôi 
sống gia đình bắt buộc con người phải xem công cuộc 
làm ăn sinh sống là một vấn đề quan trọng và do đó, có 
một thúc giục cấp bách đây con người đi dài theo kiếp 
sống đề thành tựu điều này. 


“Xét rằng những gì công bằng và lịch sự đều bị vứt 
bỏ, biến tan theo chiều gió, và xét rằng những hậu quả 
tai hại xảy đến cho kẻ khác sẽ bị lãng quên, không ai 
nghĩ tới hay nhắc đến, con người có thể bị quyến rũ đi 
vào con đường bất chính. Đó là điều mà chúng ta phải 


Phạm Kữu Kbánb | 139 


thận trọng giữ mình, đừng để bị rơi vào những quyến 
rũ tương tự. Bằng mọi giá chúng ta phải giữ cho Chánh 
Mạng của mình được trong sạch. Yếu tô Chánh Mạng 
dẫn đến giới đức trong sạch, người hành nghề theo đúng 
Chánh Mạng mới có thể nghiêm trì giới luật, bằng cách 
tránh xa sự buôn bán khí giới, bán thú để làm thịt, bán 
người làm nô lệ, bán rượu, bán độc dược. 


“Thông thường ta nghĩ rằng phải tránh, không nên 
hành chỉ có bao nhiêu nghề đó để giữ cho Chánh Mạng 
được trong sạch. Không phải chỉ có vậy. Trong bộ 
Majjhima Nikãya, Trung A-Hàm, có đoạn ghi rằng hành 
những nghề có “sự lường gạt, nịnh bợ, mờ ám, chia rẽ, 
cô ăn”, đều được xem là không Chánh Mạng. Một cách 
tổng quát, như có ghi trong Digha Nikãya, Trường A 
Hàm, Chánh Mạngđược xem là tránh xa những lỗi sống 
bất chánh, và sống đời chân chính.” 


Các vị tỳ khưu sống không nhà cửa, không gia đình, 
và tất cả tài sản chỉ bao gồm có bộ y và bình bát. Các 
Ngài không phải buôn bán hay làm lụng để sinh sống 
như người tại gia cư sĩ, nhưng cũng có giới Chánh 
Mạng. Đối với hàng tu sĩ, Ngài Ledi Sayadaw phân làm 
bốn loại Chánh Mạng là: 

1. Tránh xa, không nuôi mạng bằng những phẩm 
hạnh sai lạc như phạm một trong ba thân bất thiện 
nghiệp và bốn khẩu bắt thiện nghiệp. 


140 | TỨ DIỆU ĐẾ 


2. Tránh xa sự nuôi mạng bằng những phương pháp 
bất chính như nịnh bợ, đưa thơ từ qua lại... 


3. Tránh xa sự nuôi mạng bằng cách gạt gầm người 
khác, như dụ dỗ người theo mình tu học để được thần 
thông, hay khoe khoang mình đã đắc Thánh Quả, hay nói 
cho người ta bực mình phải cho ra một vật gì để mình đi 
cho rồi, hoặc nữa, bỏ ra một món quả nhỏ để câu lây một 
món quý giá hơn. 

4. Tránh xa sự nuôi mạng bằng những kiến thức trần 
tục, như coI tướng số, bói quẻ... 


Tóm lại, Chánh Mạng tạo tình trạng điều hòa 
trong đời sống xã hội và đem lại trạng thái an lành hạnh 
phúc cho từng cá nhân. Nếu người sống tà mạng hằng 
ngày gạt gầm, giết chóc, hoặc say sưa, trộm cắp, và 
do đó, gây xáo trộn cho toàn thể cộng đồng, thì người 
có Chánh Mạng đem lại tình trạng an toàn, hòa hợp, cho 
tất cả mọi người. 


k %* %* 


Ba chi Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng 
hợp thành phân hạng “Giới”, hay phần luân lý trong 
Bát Chánh Đạo. Giới là những quy tắc đạo đức có tác 
dụng như những tắm bảng màu đỏ dựng bên lề đường 
để cảnh báo hiểm họa sa đọa, những gì không nên làm, 


Phạm Kữu Kbánb | lá] 


những điều nên tránh (vãritta). Mặt khác, Giới cũng là 
nếp sông kỷ cương được xem như những tảng đá vững 
chắc cần trên con đường đưa đến an tĩnh hoàn toàn, 
hạnh phúc tuyệt đối, những gì nên làm (caritta). 


Giới được ban hành nhằm tạo thân và khẩu nghiệp 
trong sạch, nhưng chính phẩm hạnh tuyệt hảo tự nó chỉ 
là phương tiện. Mục tiêu tối hậu của Giới - hiểu theo 
Bát Chánh Đạo - là thoát ra khỏi mọi hình thức khổ đau 
của đời sống, và vượt đến hạnh phúc trường cửu, 
Niết Bàn. 


Chánh Tỉnh Tấn (Sammä Vaãyama) 


Chánh Tinh Tấn là nỗ lực chân chính. Không mục tiêu 
tốt đẹp nào có thể thành tựu được một cách mỹ mãn nếu 
không có sự cô gắng. Thoát ra khỏi những đau khổ của 
vòng luân hồi mà từ vô lượng kiếp chúng ta mãi thênh 
thang lê bước là một công trình vô cùng quan trọng, thì 
sự cố gắng cũng phải ở một mức độ tương đương, nghĩa 
là phải kiên trì tột bực và tận lực đũng mãnh cố gắng. 
Phật Giáo không chủ trương rằng chỉ van vái nguyện 


cầu suông mà có thể giải thoát. Kinh Pháp Cú dạy: 


“Làm điều ác, do ta. Quả thật vậy, ô nhiễm do ta. Cũng 
dota,khônglàm điễuác. Quảthátváy, đượcthanh lọc đo1a. 


142 | TỨ DIỆU ĐẾ 


Trong sạch hay ô nhiễm đêu tùy nơi ta. Không ai có thể 
làm cho người khác trở nên trong sạch, `” (câu 165) 


Đức Phật chỉ có thể vạch ra cho chúng ta con đường. 
Phần chúng ta là phải noi theo con đường ấy đề tự thanh 
lọc. ĐI hay không, và đi đúng con đường hay không, là 
do ta. Không ai có thể ăn cho người khác no. Ngay đến 
Đức Thế Tôn cũng không thể đi để chúng ta đến. 


“Chính tự các con phải kiên trì cố găng. Các đẳng 
Như Lai chỉ là những vị thầy. ” (Kinh Pháp Cú, câu 276) 


Tinh tấn là yếu tô vô cùng quan trọng trong giáo lý 
nhà Phật. Trong ba mươi bảy bodhipakkhiya sangaho, 
Phẩm Trợ Đạo, tức ba mươi bảy phẩm hạnh khả dĩ đưa 
chúng sinh từ bờ mê đến bến giác, hay ba mươi bảy yêu 
tố hỗ trợ hành giả đi trên Con Đường đưa đến giác ngộ, 
Tinh Tấn được nhắc đến tới chín lần, nhiều hơn các 
hạnh khác. 


Đời sống của Đức Phật là một gương tỉnh tấn cao 
cả đến mức cùng tột. Lời nhắn nhủ tối hậu của Ngài trước 
giờ phút Đại Niết Bàn là, “Appamãdena sampädetha”, 
“Hãy kiên trì cố gắng”. Cùng một thế ấy, lời dạy cuối 
cùng của Xá Lợi Phất (Ngài Sãriputta), vị Đại đệ tử của 
Đức Phật, là: “Hãy kiên trì cố gắng, đây là lời khuyên 
dạy của ta.” 


Phạm Kữu Kbánb | 143 


Chánh Tinh Tắn có bốn phân, hai liên quan đến bất 
thiện pháp và hai liên quan đến thiện pháp. Bốn tác dụng 
của sự nỗ lực chân chính là ngăn ngừa và dứt bỏ bất 
thiện pháp, phát triển và củng cô thiện pháp. Trong bộ 
Aủguttara Nikãya, Tăng Nhất A-Hàm, quyền II, trang 
15, bài kinh số 13 và 14, có ghi như sau: 


1. Cái gì là tỉnh tắn ngăn ngừa? 


“Nơi đây (trong trường hợp này) vị tỳ khưu đặt hết ÿ chí 
mình vào công phu ngăn ngừa, không để phát sinh bất 
thiện pháp, những tr tưởng bắt thiện chưa phát sinh. Vị 
này có găng phát triển năng lực và dũng mãnh củng cô 
tâm của mình (để ngăn ngừa). 


“Nơi đây, khi vị tỳ khưu thấy một hình thể, nghe một 
âm thanh, ngửi một mùi, nếm một vị, xúc chạm một 
vật, hay biết một ý tưởng, vị này không bị những đổi 
tượng ấy - xem như một toàn thể hay từng chỉ tiết - làm 
xúc động. Vị tỳ khưu chăm chú kiểm soát, cẩn mật gìn 
giữ và điều phục lục căn, không để cho những cảm xúc 
như tra thích hay ghét bỏ, những tư tưởng tội lỗi và bất 
thiện, xâm nhập vào như người không thu thúc lục căn 
(bị nó xâm nhập). Đó là tỉnh tắn ngăn ngừa. ” 


144 | TỨ DIỆU ĐẾ 


2. Cái gì là tỉnh tấn dứt bó? 

“Nơi đây, vị tb khưu đặt hết ý chí vào công phu dứt bỏ 
các pháp bất thiện, những tư tưởng bất thiện đã phát 
sinh. Vị này cổ găng phát triển năng lực và dũng mãnh 


củng cố tâm mình (để dứt bỏ). 


“Nơi đây, vị tỳ khưu không chấp nhận, không nuôi 
dưỡng những dục vọng đã phái sinh, mà dứt bỏ, tránh 
xa và xua đuổi, làm cho nó chấm dứt và tan biến. Cùng 
thế ấy, dứt bỏ những tư tưởng sân hận và hung bạo đã 
phái sinh. Đó là tỉnh tấn dứt bỏ. ” 


3. Cái gì là tỉnh tấn phát triển? 


“Nơi đây, vị tỳ khưu đặt hết ý chí mình vào công phu tạo 
nên (làm cho phát sinh) và phát triển thiện pháp, những 
tư tưởng thiện chưa phát sinh. Vị này cố gắng phát 
triển năng lực và dũng mãnh củng cô tâm của mình (để 


phát triển). 


“Nơi đây, vị tỳ khưu phát triển những yếu tổ của sự 
giác ngộ (Thất Giác Chỉ) căn cứ trên sự ẩn dật, trên sự 
dứt khoát từ bỏ, trên sự chấm dứt cuối cùng, đưa đến 
giải thoát. Những yếu tô ấy là niệm, trạch pháp, tấn, 


* 


phi, an, định, xả. Đó là tỉnh tấn phát triển. ` 


Phạm Kữu Kbánb | 145 


4. Cái gì là tỉnh tấn củng cô? 


“Nơi đây,vị tỳ khưu củng cô một đề mục (hay công án) 
hành thiền thuận lợi ... Đó là tinh tấn củng có. 


“Đây là bốn tỉnh tắn: Ngăn ngừa, dứt bỏ, phát triển 
và củng có. Đó là bốn tỉnh tấn mà Đức Thể Tôn đã ban 
truyền. Nơi đây vị tỳ khưu, nhờ kiên trì tỉnh tấn, thành 
tựu chấm dứt đau khổ. ” 


Trong bải kinh này, “pháp bắtthiện” là những tư tưởng 
phát khởi từ ba căn bất thiện là tham, sân, si. Trên phương 
diện thực hành trong đời sống hằng ngày, bất thiện pháp 
là mười nghiệp bắt thiện đã được đề cập đến trong phần 
Chánh Kiến.! 

“Thiện pháp” ở đây không những chỉ là thập thiện 
nghiệp mà còn là những yếu tố của sự Giác Ngộ (Thất 
Giác Chi), những yếu tố của Tuệ Minh Sát, đưa chúng 
sinh đến chỗ giải thoát toàn vẹn ra khỏi mọi khổ đau 
của biển trầm luân. Theo Ngài Ledi Sayadaw, “thiện 
nghiệp” là bảy giai đoạn của Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi 
Magøa, con đường trong sạch dẫn đến Niết Bàn): Giới 
Tịnh, Tâm Tịnh, Kiến Tịnh, Đoạn Nghi Tịnh, Đạo Phi 
Đạo Tri Kiến Tịnh, Đạo Tri Kiến Tịnh và Tri Kiến Tịnh. 


! Xem trang trước 


146 | TỨ DIỆU ĐẾ 


Trong guồng máy phức tạp của con người có cái 
tâm vô cùng quan trọng. Tâm chứa đựng một kho tàng 
những đức tính tốt đẹp và một hầm những tật xấu. 
Chánh Tinh Tấn là nỗ lực loại bỏ dần những tật xấu, 
và phát triển những đức tính tốt đẹp. Cũng như trên 
một đám đất hoang, muốn thành công gieo trồng giỗng 
tốt thì trước tiên phải tiêu diệt cỏ dại, và canh chừng 
không cho nó mọc lên trở lại. Rồi trên thửa đất sạch tốt 
ấy ta mới gieo giống, thận trọng vun bón và theo dõi 
sức trưởng thành của cây. Đó là Chánh Tinh Tấn. 


Chánh Niệm (Sammä Satfi) 


Chánh Niệm là chi thứ bảy trong Bát Chánh Đạo. Khi 
đề cập đến “niệm” một số người trong chúng ta liên 
tưởng đến hình ảnh một nhà sư đạo mạo đang trầm 
ngâm lặng lẽ ngồi đâu đó trong rừng sâu hay hang thăm, 
hoặc trong một ngôi chùa xa xôi hẻo lánh, dưới lùm cây 
rậm rạp. Vài người vẫn nghĩ rằng “tu niệm” là một công 
trình có tính cách huyền bí, dành riêng cho một hạng 
người đặc biệt nào. Thật ra “niệm” hết sức đơn giản, 
rất phổ thông. Tất cả chúng ta đều có niệm, mặc dầu 
chúng ta niệm trong hình thức sơ khai nhất và gọi đó là 
chú tâm, hay lưu ý đến, nghĩa là chăm chú hướng tâm 
về đối tượng. Tâm hay biết này, nếu ta giữ được bền 
lâu trên đối tượng thì đó là niệm. Tâm có chiều hướng 


Phạm Kữu Khánh | 147 


phóng ra ngoài, chạy đầu này nhảy đầu kia, luôn luôn 
dao động. Kéo tâm lại và đặt nó vào một đối tượng, chỉ 
hay biết đối tượng đó thôi. Đó là niệm. 

Danh từ Päl]i mà ta thường phiên dịch là niệm, “sat”, 
Sanskrit là smrt, có nghĩa là trí nhớ. Tuy nhiên, sati 
không chính xác giỗng như quan niệm về trí nhớ của 
người Tây Phương. SatI, niệm, là trạng thái chú tâm, sự 
hiện hữu của tâm trên đối tượng. Đôi khi sati được dùng 
trong ý nghĩa hay biết, nhưng ở đây danh từ sati, niệm, 
không phải là sự hay biết như thường được hiểu, ít nhiều 
bao hàm những ý nghĩ, những cảm tưởng... Nơi đây sat 
là sự hay biết đơn thuần, trơ trọi, hoàn toàn tách rời 
ra khỏi mọi suy tư, tưởng tượng, hồi nhớ. Ngoài đối 
tượng, không hay biết gì khác xảy ra bên trong hay bên 
ngoài ta. Niệm là sự hay biết không có lựa chọn, chỉ ghi 
nhận đối tượng mà không vướng víu vào màn lưới của 
tư tưởng. Như vậy, hành chú niệm không phải là vấn đề 
“làm một điều gì” mà thật sự là không làm, không suy 
tư, không xét đoán, không liên tưởng, không sắp xếp kế 
hoạch, không tưởng tượng, không ước muốn. Chỉ có ghi 
nhận, quan sát, chú tâm nhìn vào đối tượng. Trong khi 
hành Chánh Niệm, tâm thức tỉnh quan sát điều gì đang 
xảy ra một cách rõ ràng an tĩnh. Chỉ ghi nhận rồi buông 
bỏ cho nó trôi qua, không xét đoán hay diễn dịch. Sự 
vật đến rồi đi, sinh rồi diệt, hành giả ghi nhận diễn tiến 
trong thời điểm hiện tại, luôn luôn sống trong hiện tại. 


148 | TỨ DIỆU ĐẾ 


Trong Bát Chánh Đạo, đi kèm theo danh từ satI có 
chữ samma, có nghĩa chân chính, đúng. Samma satI là 
niệm, hoặc có sự chú tâm hay biết chân chính, ta gọi là 
Chánh Niệm. Một cách rốt ráo, thực hành Chánh Niệm 
là hành Tứ Niệm Xứ. 

Có bốn loại niệm chân chính là: Niệm thân, niệm 
thọ, niệm tâm và niệm pháp được gọi là Tứ Niệm Xứ 
(Satipatthana). “Patthana” hay “upatthana” là đem lại 
gần, kềm giữ chắc tình trạng hiện hữu, giữ tâm hay biết, 
hay thiết lập cơ sở. Tứ Niệm Xứ, là bốn xứ, tức bốn nơi 
chánh yếu đề hành giả đặt sự chú tâm hay biết vào. 


Kinh Tứ Niệm Xứ được Đức Thế Tôn thuyết giảng 
cho người dân Kuru tại thị trấn Kammäsadamma 
và được ghi chép ở hai nơi trong Tam Tạng kinh điển. 
Một nơi là bài kinh số 10 trong bộ Majjhima Nikãya, 
Trung A-Hàm, dưới tựa đề Satipatthãna Sutta. Bài kinh 
kia mang số 22, trong Digha Nikãya, Trường A-Hàm 
dưới tựa đề Mahã Satipatthäna Sutta. Điểm khác biệt 
giữa hai bài là trong kinh Mahã Satipatthana, Đại Niệm 
Xứ, của Trường A-Hàm phần Tứ Diệu Đề được giải 
thích dài dòng và đầy đủ chi tiết hơn trong đoạn Niệm 
Pháp. Cả hai bài kinh đều khởi đầu như sau: 


“Có con đường duy nhất này để chúng sinh tự thanh 
lọc, để diệt trừ đau khổ, để thành đạt trí tuệ và để chứng 
ngộ Niết Bàn - đó là Tứ Niệm Xứ. ” 


Phạm Kữu Kbánb | 149 


Tứ Niệm Xứ là thế nào? Là Niệm Thân, Niệm Thọ, 
Niệm Tâm và Niệm Pháp. 
a. Niệm Thán, hay Thân Quán Niệm Xứ 


Là chú tâm hay biết vào những hiện tượng vật chất 
trong cơ thể. Pháp Niệm Thân có 14 phần gồm: 


1. Chú tâm vào hơi-thở-vào-thở-ra. Đây là pháp hành 
rất phô thông, vả mọi người có thể áp dụng làm nền tảng 
cho công phu hành thiền. Không nên lầm hiểu rằng đây 
chỉ là lỗi tu tập cho người sơ cơ. Vì pháp niệm hơi thở 
chính nó có thể dẫn hành giả đi dài theo con đường, qua 
suốt tất cả những giai đoạn khác nhau của Con Đường, 
đến tận điểm cùng tột là hoàn toản giác ngộ. Lại nữa, 
tiễn trình hơi thở theo dính liên với ta chí đến lúc lìa đời 
và do đó, luôn luôn hiện hữu. Lúc nào ta cũng có thê 
xử dụng đề chú tâm hay biết vào. Hành giả không cô ý 
kiểm soát, làm cho nó phải như thế nảo, dài hay ngắn, 
mạnh hay yếu, mà để nó trôi chảy tự nhiên và theo dõi, 
ghi nhận, chú tâm hay biết. 


2. Chú tâm hay biết mọi cử động của thân, như 
đi, đứng, nằm, ngồi... Hành giả chú tâm hay biết vào 
mọi cử động của thân. Khi đi, hay biết mình đang đi, 
khi đứng, hay biết mình đang đứng, khi nằm, hay biết 
mình đang nằm, khi ngồi, hay biết mình đang ngồi, khi 
đổi tư thế, hay biết mình đang chuyển mình, thay đôi 
tư thê. 


150 | TỨ DIỆU ĐẾ 


3. Có sự hay biết rõ ràng (satisampajañña. Sati là 
niệm + sampajañña là hay biết rõ ràng) về mục đích và 
về tính cách thích nghi của hành động bằng thân, như khi 
năm, khi nhìn về phía trước hay nhìn quanh, khi co hay 
duỗi tay, chân, khi đắp y mang bát, khi ăn, uống, nhai, 
nếm, khi đi đại tiện hay tiểu tiện, khi đi, đứng, nằm, ngồi, 
khi ngủ, khi thức, khi nói, và khi giữ im lặng. Phần này 
cũng đưa đến trạng thái định tâm và hiểu biết thấu đáo và 
tận tường rằng không có một “người” mà chỉ có những 
cử động sinh khởi do nhân duyên. 


4. Quán tưởng tính cách ô trược của thân. Quán sát 
thâm sâu vào thực tướng của thân này để nhận thức 
rằng nó không có gì là hấp dẫn để ta luyến ái. Đức Phật 
dạy rằng ham mê nhục dục ngũ trần là một hình thức 
của ái dục, tức nguyên nhân sinh đau khổ, và như vậy, 
phải cô gắng giảm bớt và tiêu trừ. 

Thông thường, khi nhìn bề ngoài, ta thấy rằng thân 
này đẹp đẽ và hấp dẫn, rồi ngưng tại đó, không nhìn 
vào và quan sát một lớp sâu hơn. Pháp hành này mô xẻ, 
phân tích, nghiên cứu từng bộ phận vả thấy rằng cái mà 
ta gọi là sắc đẹp chỉ là một ảo ảnh, chỉ sâu dầy như một 
lớp da. Dưới lớp da mỏng manh ấy thì không có gì là 
hấp dẫn. Tuy nhiên, không nên nghĩ rằng pháp hành này 
nhằm làm cho ta nhờm gớm hay bất mãn với cơ thể, mà 
giúp ta thấy đúng sự thật rồi buông bỏ, không luyến ái, 


Phạm Kữu Kbázb | 151 


không bám níu vào thân, nghĩa là từ từ dập tắt ngọn lửa 
tham dục bằng cách giảm dân nhiên liệu. 


5. Quán tưởng về bốn thành phần chánh yếu (Tứ Đại 
chánh yếu) cấu thành cơ thể vật chất này. Thông thường 
ta có khuynh hướng xem thân này là chính mình, là 
của mình. Nhưng khi mô xẻ, phân tích tận tường, ta 
nhận thức rằng nó chỉ là sự câu hợp của những nguyên 
tô đất, nước, lửa, gió, luôn luôn biến chuyền, cũng như 
những øgì vật chất ở quanh ta, thì có gì là “ta”, xem như 
một đơn vị nguyên vẹn, thường còn, không biến đổi, có 
gì đặc biệt là “của ta”. 


6. Quán tưởng chín loại tử thi, suy niệm vê chín 
g1a1 đoạn tan rã của xác chêt. 


Hành giả tưởng tượng một xác chết lần lần sình thối 
và trải qua những giai đoạn tan rã, rồi liên tưởng đến 
thân mình. Giờ đây khỏe mạnh, đầy sinh lực, nhưng 
một ngày nào rồi cũng chịu chung một số phận, xuôi 
chiều theo định luật thiên nhiên. “Thật vậy, thân này 
cũng cùng một bản chất như vậy, cũng trở thành như 
vậy, và sẽ không thể tránh khỏi trạng thái như vậy. 


“Một lần nữa, ta không nên hiểu lầm tác dụng của 
pháp hành này. Đây không nhằm làm cho ta lo sợ chết 
hay sợ xác chết, mà giúp ta suy niệm rõ ràng thực tướng 
của sự vật là vô thường và buông bỏ, không bám níu 


152 | TỨ DIỆU ĐẾ 


kiếp sinh tồn. Tử thi ở đây là vị thầy đang dõng dạc nói 
lên một cách hùng hồn, khắng định rằng: 


“Tất cả các pháp hữu vi thật không bền vững. Nó có 
tính cách sinh diệt là thường, vì nhân sinh rồi diệt, diệt 
rồi sinh...” 

b. Niệm Thọ, hay Thọ Quản Niệm Xứ 


Là chú tâm hay biết vào những cảm giác hạnh phúc 
hay đau khổ, hoặc không hạnh phúc cũng không đau khổ 
(thọ lạc, thọ khổ, thọ vô ký) khi những cảm giác ấy vừa 
sinh khởi. 

Thọ là một tâm sở. Theo (Abhidhamma), Vi Diệu 
Pháp, tâm sở thọ là một trong bảy tâm sở phổ thông 
(biến hành), có mặt trong tất cả các loại tâm. Như vậy, 
mỗi khi chứng nghiệm một loại tâm nào cũng có tâm 
sở thọ, mạnh hay yếu, rõ ràng rành mạch hay mù mờ, 
nhưng có sự hay biết là có thọ. Thí dụ như có một hình 
thể (sắc trần), có mắt (nhãn căn), khi sắc trần tiếp xúc 
(xúc) với nhãn căn là có nhãn thức. Nhãn thức là sự 
thấy, sự hay biết hình thể xuyên qua mắt. Một sự hay 
biết tức là một loại tâm vương, thì trong đó có tâm sở 
thọ, mạnh hay yếu. Có sáu căn: nhãn, nhĩ, tý, thiệt, thân, 
ý (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý); tức có sáu loại hay biết: 
nhãn thức, nhĩ thức... Mỗi lần có sự hay biết, mỗi lần có 
thức, là có thọ. Tùy theo “xúc” ở căn nào có sáu loại thọ 
khác nhau. Thọ sinh khởi cùng lúc với thức. 


Phạm Kữu Kbánb | 153 


Thọ rất quan trọng, vì do Thọ mà Ái phát sinh, và 
từ đó, liên tục diễn tiễn vòng quanh những kiếp sống 
khổ đau. Thọ có thể phát sinh rõ ràng, dễ nhận ra, có 
khi kín đáo và mù mờ, tế nhị đến độ có đó mà ta không 
nhận diện. Thọ lạc thì ta luyến ái rồi chấp thủ, một loại 
tâm tham. Thọ khổ thì ta bất mãn, buồn phiền, một hình 
thức của tâm sân. Thọ vô ký thì ta buông trôi, để cho nó 
mặc tình lôi cuốn, tức ít nhiều có tâm si. 

Tham, sân, si, là căn nguyên từ đó xuất phát tất cả 
những loại tâm bất thiện. Nhìn theo Thập Nhị Nhân 
Duyên: ... lục căn tạo duyên cho xúc phát sinh, xúc tạo 
duyên cho thọ phát sinh, thọ tạo duyên cho ái phát sinh, 
do ái tạo duyên thủ phát sinh, và do thủ, hữu phát sinh... 
cứ thế vòng quanh sinh tử, tử sinh tiếp diễn vô cùng tận. 


Thông thường, nếu không có kiểm soát, tiễn trình 
của luồng tâm diễn tiến như thế. Những ưa thích và ghét 
bỏ của ta phần lớn tùy thuộc nơi trần cảnh và phát sinh 
hầu như máy móc, một cách tự động. Chúng ta không 
chủ động mà chỉ phản ứng. Một cảnh đẹp làm cho ta 
muốn thưởng ngoạn. Một bản nhạc hay làm cho ta muốn 
nghe. Một thức ăn ngon khiêu gợi lòng muốn ăn... Trong 
quyền The Simpler Side of the Buddhist Doctrine, Ngài 
Kassapa Thera viết: “... Từ lâu, giác quan ta đòi hỏi 
được thỏa mãn. Đã lâu rồi, giác quan ta được phụng sự 
đầy đủ, và sẽ còn được phụng sự cho đến khi trở thành 


154 | TỨ DIỆU ĐẾ 


quá đổi khó chịu. Cái gì phụng sự giác quan? Chính cái 
tâm phải phục vụ giác quan như người nô lệ phục vụ 
cùng lúc năm vị hoàng đề khó tính. Tâm, vị chúa tế, đã 
bị truất phế, và chính năm tên quân hầu - năm giác quan 
- soán ngôi. Người Phật tử chúng ta có bổn phận phục 
hồi ngôi vị lại cho tâm, vì tâm là nguồn năng lực duy 
nhất có thê giúp ta vạch ra và khai triển con đường.” 

Làm cách nào kềm chế những đòi hỏi của giác 
quan? Nơi đây là vai trò của pháp hành “Niệm Thọ”, 
hay Thọ Quán Niệm Xứ. Thọ lạc không đương nhiên 
dẫn đến tâm tham, cũng như thọ khổ không nhất thiết 
phải dẫn đến tâm sân, và thọ vô ký đến tâm si. Bằng 
cách vận dụng ý chí, đôi khi ta có thể quyết định loại 
thọ mà không bị đối tượng chi phối. Khi nhờ niệm thọ 
ta hay biết kịp thời, nhìn, hiểu biết, và điều khiến nó mà 
không đề nó dẫn đi. 

Như có người kia mà từ lâu ta hằng có cảm tình và 
giúp đỡ, một ngày nọ bỗng nhiên trở mặt mắng nhiếc ta 
thậm tệ. Lời thô lỗ đến tai, có nhĩ thức. Thông thường, 
nếu “niệm” không đủ bén nhạy, không nhận thức kịp 
thời, tắt nhiên có đau khổ. Tâm sân liền phát khởi, đưa 
đến những lời nói hay hành động kém thanh lịch. Nếu 
có niệm thọ, và nếu “niệm” đủ bén nhạy, vừa hay có thọ 
khổ và tâm bất mãn khởi sinh ta liền kịp thời suy tư như 
sau: Lời nói thô lỗ cộc căn là xấu và sẽ tạo nghiệp bất 
thiện. Nó là của ai? Không phải của ta. Của người kia. 


Phạm Kữu Kbáab | 155 


Của họ thì để họ lo, mình không thể giúp gì thì không 
nên gánh chịu. 


Bây giờ, cái gì là của ta? Phản ứng của ta như thế 
nào đối với lời nói nặng ấy sẽ là của ta. Trong trường 
hợp này có thể có ba cách phản ứng. 

Một là ăn miếng trả miếng. Họ mắng chửi mình thì 
mình mắng chửi lại. Đó là phản ứng tự nhiên, dễ dàng, 
thông thường nhất, và đương nhiên đưa đến tâm sân, 
đau khổ. Hai là nhịn. Ta suy nghĩ rằng lời nói chỉ là 
những âm thanh. Nếu đề những âm thanh ấy lọt vào tâm 
thì nó sẽ gây phiền giận, đau khổ, mà không lợi ích gì. 
Hãy để cho nó bay qua như gió thoảng qua màn lưới. ý 
tưởng ấy sẽ đưa ta đến tâm xả, quân bình, bình thản. Ba 
là thương hại anh ta: “tội cho cái nghiệp” của anh. Đã 
ø1eo nhân bất thiện ắt sẽ gặt quả bất thiện, anh sẽ chịu 
hậu quả đau khổ mà không biết. Rồi ta rải tâm từ đến 
anh. Hành động như vậy thì chính ta sẽ hưởng thọ lạc. 

Lẽ dĩ nhiên, thái độ thứ nhất là thấp kém và thái độ 
thứ ba là cao thượng hơn hết, nhưng ít khi ta làm được. 
Tại sao? Vì niệm của ta chưa đủ bén nhạy để hay biết 
kịp thời, và tâm từ của ta còn yêu, để cơn giận nổi lên 
như ngựa chạy điên, có đụng đầu mới chịu ngừng. Nếu 
niệm của ta đã được rèn luyện thuần thục ắt bén nhạy 
hơn và sẽ hay biết kịp thời. 


156 | TỨ DIỆU ĐẾ 


Lúc ban sơ trong pháp Niệm Thọ, ta chú tâm hay biết 
những cảm giác vừa phát khởi và phân biệt rõ ràng bản 
chất của nó là lạc, khổ, hay vô ký. Ghi nhận loại thọ, 
nhưng không tự đồng hóa mình với nó, không xem nó 
là “ta” hay “của ta”, hoặc là cái gì xảy đến cho “ta”. Thọ 
chỉ là cảm giác suông. Sự hay biết được giữ ở tầng lớp 
chỉ ghi nhận thọ, không có lẫn lộn với bất luận cảm giác 
buôn vui, hay ưa thích, ghét bỏ nào. Đó là ý nghĩa đoạn 
“niệm thọ trong thọ” trong câu kinh, Chỉ ghi nhận loại 
thọ - lạc, khổ, hay vô ký. Hành giả chỉ hay biết có sự 
hiện hữu của thọ và tỉnh giác theo dõi, nhìn nó tan biến. 
Lâu ngày tự rèn luyện như thế sẽ đến lúc có thể ghi 
nhận từng thọ cảm của mình sinh khởi và hoại diệt, diệt 
rồi sinh. Chỉ có một luồng những thọ cảm diễn tiến vô 
cùng nhanh chóng. Trong tiến trình sinh diệt ấy không 
có gì tồn tại, và không có gì có thể là một cái “ta” đơn 
thuần, nguyên vẹn, tồn tại trong hai khoảnh khắc kế 
tiếp. Không có gì để tham, để sân, hay đề si. Không có 
gì đáng được ưa thích hay ghét bỏ. Không có gì đáng 
bám níu, hay xua đuôi . Ta hoản toàn buông bỏ. Cùng 
lúc ấy niệm của ta sẽ bén nhạy thêm dần vả có thê dễ 
dàng hơn, ngưng lại kịp thời những cảm xúc, những ý 
nghĩ và những tác ý bất thiện. Ta tinh tấn ngăn ngừa 
không để những cảm xúc ấy khởi sinh mà buông bỏ, 
chặn đứng “ái” ngay tại đây. 


Phạm Kứu Kbánb | 157 


c. Niệm Tám 


Là chỉ chú tâm hay biết về những tư tưởng của mình. 
Thí dụ như có những tư tưởng tham ái phát sinh, hành 
giả hay biết có tâm tham; có tâm quảng đại thiên về 
bó thí, hành giả hay biết có tâm bố thí... Khi những tư 
tưởng này phát hiện, hành giả ghi nhận sự phát hiện. 
Khi nó tan biến, hành giả hay biết nó tan biến. 


Theo Phật Giáo, tâm không phải là một thực thể đơn 
thuần, nguyên vẹn, và không biến đổi, mà là những 
chặp tư tưởng liên tục nối tiếp trôi chảy. Ngài Nãrada 
giải thích: 

“Theo triết học Phật Giáo, không có khoảnh khắc nào 
mà tâm có thể trống rỗng, nghĩa là không có một lúc nảo 
mà không có một loại tâm duyên theo một đối tượng vật 
chất hay tinh thần. Thời gian tồn tại của một loại tâm 
như vậy gọi là chặp tư tưởng, hay sát-na tâm. Khi một 
chặp tư tưởng diệt, tức khắc có một chặp mới phát sinh. 
Như vậy, những chặp tư tưởng liên tục nói tiếp, và thời 
gian tồn tại của một chặp tư tưởng thật ngắn, khó mà 
quan niệm được. Mỗi chặp tư tưởng gồm ba giai đoạn, 
sinh, trụ, và diệt. Ngay khi một chặp tư tưởng vừa trải 
qua giai đoạn diệt, tức khắc giai đoạn sinh của chặp tư 
tưởng kế nỗi lên. Trong tiến trình luôn luôn biến đổi của 
đời sống, mỗi chặp tư tưởng khi diệt, chuyên tất cả năng 
lực và tất cả những cảm giác thu nhận cho chặp tư tưởng 


158 | TỨ DIỆU ĐẾ 


kế tiếp. Một chặp tư tưởng mới gồm những tiềm năng 
do chặp tư tưởng trước trao lại, và thêm vào đó có cái gì 
khác nữa. Như vậy có sự luân lưu không ngừng của tâm. 
Luông tâm như một dòng suối luôn luôn trôi chảy. Chặp 
tư tưởng mới không hoàn toàn giống như chặp tư tưởng 
trước, bởi vì thành phần cầu tạo đã đổi mới, mà cũng 
không tuyệt đối là khác, bởi vì cả hai đều cùng nằm trong 
một luồng sống, một dòng đời. 


“.. Hạng phàm nhân còn lúng túng trong ảo mộng, 
lầm xem sự liên tục giả tạo như cái gì vững bên, vĩnh 
viễn, không đổi thay, và còn đi xa đến nỗi đưa một 
linh hồn trường tồn bắt biến - giả định là người vừa 
hành động, vừa quan sát hành động - vào trong cái tâm 
luôn luôn biến đồi.” 

Khi niệm thọ, ta chú tâm hay biết vào một tâm sở đặc 
biệt, tâm sở “thọ”. Niệm tâm, ta chú tâm hay biết vào 
tâm vương. Tâm vương gồm 52 tâm sở, trong đó thọ 
là một. Trong pháp niệm tâm, do những tâm sở liên 
quan Đức Phật chỉ dạy 16 loại tâm để hành giả chú niệm 
là: Tâm có tham và tâm không-tham, tâm có sân và tâm 
không-sân, tâm có si và tâm không-si, tâm uể oải liên 
hệ đến dã đượi hôn trầm, tâm loạn động, tâm phát-triển- 
cao-thượng (tức các loại tâm thuộc Sắc Giới và Vô Sắc 
Giới), tâm không-phát-triển- cao-thượng (tức các tâm 
thuộc Dục Giới), tâm hữu hạn (tức còn có thể hơn), tâm 


Phạm Kữu Kbánb | 159 


vô thượng, tâm định, tâm không định, tâm giải thoát, và 
tâm không giải thoát. 

Dù tâm trong sạch hay ô nhiễm, ta nên giữ chỉ có sự 
hay biết rõ ràng mà không phấn khởi kích thích, cũng 
không chán nản ngã lòng. Chỉ ghi nhận loại tâm, rồi để 
nó trôi qua, không luyến ái, bám níu, cũng không ghét 
bỏ, xua đuôi, mà hoàn toàn buông bỏ. 


d. Niệm Pháp 


Là chú tâm hay biết vào những đối tượng của tâm. 
Trong kinh Tứ Niệm Xứ, phần Niệm Pháp chia làm 
năm phần: Năm pháp triền cái, ngũ uân thủ, sáu nội và 
ngoại xứ, thất giác chi và tứ diệu đề. 

Năm pháp triển cái, hay năm chướng ngại cản trở 
con đường hành đạo là: tham dục, oán ghét, hôn trầm dã 
dượi, phóng dật lo âu, và hoài ngh1. 


Trong bộ Samyutta Nikaäya Đức Phật dạy: “Có năm 
chướng ngại làm hoen ố tâm. Do các chướng ngại nảy, 
tâm không ôn thuận, không mềm dẻo, không sáng suốt, 
không thể được phân tích dễ dàng, cũng không thể được 
cấu hợp hoàn bị để tiêu trừ ô nhiễm.” 

Người hành thiền phải hay biết rõ ràng mỗi khi nó 
phát sinh và khi nó hoại diệt. Để dễ dàng kiểm soát, 
hành giả phải hiểu rõ năm chướng ngại tỉnh thần khởi 
phát như thế nảo, phải làm thế nảo cho nó tan biến, và 


160 | TỨ DIỆU ĐẾ 


làm thế nào để ngăn ngừa, không cho nó sinh khởi trong 
tương lai. 


Ngũ Uẩn Thủ là chấp thủ rằng sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức là “ta”, là “của ta” rồi cỗ bám vào. Hành giả chú 
tâm hay biết vào sự khởi sinh và sự phân tán của từng 
uẩn và nhận thức rằng nó luôn luôn biến đổi, không có 
thực chất, và không có uân nào là “ta” và “của ta”. 


Bộ Samyutta Nikãya, Tạp A-Hàm, ghi lại lời Ngài 
Sãriputta (Xá Lợi Phất) khuyên dạy cụ già Nakulapitã 
như sau: 


“Người không phán biệt Giáo Pháp rõ ràng, không 
tu tập theo lời dạy của Giáo Pháp, xem thân (sắc) này 
là tự ngã của mình, thấy tự ngã của mình nằm trong 
thân, thân là tự ngã. Người ấy nói, “Tôi là thân này, 
thân này của tôi”, và ý trởng ấy thâm nhiễm lâu ngày, 
nhiễu kiếp như vậy. Đến khi thân thể biến đổi, tàn tạ, và 
ngày càng trở nên tôi tệ thêm, theo định luật vô thường, 
bất ồn định, dính liền với mọi sự vật, mọi kiếp sinh tôn, 
thì cảm nghe buôn râu, âu sâu, đau khổ. Người ấy ca 
thản, than van, tuyệt vọng. 


“Người ấy xem thọ, tưởng, hành, thức, là tự ngã, 
xem chính mình nằm trong thọ, tưởng, hành, thức, hoặc 
xem thọ, tưởng, hành, thức, nằm trong chính mình và 
nói, “chính ta là ngũ uẩn, ngũ uẩn là ta, cái này là thọ, 


Phạm Kữu Kbánb | 161 


tưởng, hành, thức, của ta. Và cứ thể, ÿ niệm tự đồng 
hóa với ngũ uẩn thâm nhiễm người ấy. Do đó, khi thọ, 
tưởng, hành, thức biến đổi, vì bản chất của nó là bất 
ồn định và luôn luôn biến đổi, thì người ấy buồn rầu, ca 
thán, âu sâu và tuyệt vọng... ” 


Và Ngài dạy tiếp: 


“.. Người được giáo dục đây đủ, người có tu tập 
thuần thục Irong Giáo Pháp của bậc Thánh Nhắn, người 
ấy không xem sắc, thọ, tưởng, hành, thức là chính mình, 
Cũng không xem tự ngã mình nằm trong năm uẩn ấy. 
Người ấy không bị ý niệm kia thâm nhiễm và không nói 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức là tôi, tôi là sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức. Vì không thâm nhiễm những ý nghĩ sai lạc 
ấy, khi sắc, thọ, tưởng, hành, thức biển đổi, người ấy 
không âu sâu, phiên muộn... ” 

Sảu nội xứ và sảu ngoại xứ, tức là lục căn và lục 
trần. Hành giả chú niệm và hiểu biết nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý); hiểu biết sắc, thinh, 
hương, vị, xúc, pháp (hình sắc, âm thanh, mùi, vị, cảm 
giác, pháp) và hiểu biết dây trói buộc nào trong mười 
thẳng thúc, phát sinh tùy thuộc nơi nội và ngoại xứ nào; 
hành giả hiểu biết một thăng thúc chưa phát sinh sẽ phát 
sinh như thế nào; hành giả hiểu biết sự đứt bỏ một thằng 


162 | TỨ DIỆU ĐẾ 


thúc đã phát sinh như thế nào; và hành giả hiểu biết 
sự không phát sinh trở lại trong tương lai, một thằng 
thúc đã bị dứt bỏ là thế nào. 

Thất Giác Chỉ, là: niệm, trạch pháp, tính tấn, phi, 
an, định, và xả. Mỗi khi một trong bảy yếu tố của giác 
ngộ này khởi phát, hành giả liền ghi nhận rồi quán trạch, 
khảo sát, khám phá xem nó khởi phát như thế nào, và 
trở nên lớn mạnh như thế nào. Khi mới phát sinh, giác 
chi niệm còn yếu ớt. Dần dần, nhờ công phu tu tập của 
hành giả, niệm trở nên vững mạnh. Khi niệm kiên cô 
vững mạnh, giác chi trạch pháp hoạt động, khảo sát, tìm 
hiểu. Trạch pháp làm khởi dậy tỉnh tấn, tinh tấn đưa đến 
phi, phỉ đến an, an đến định, và định đưa đến xả. Toàn 
thê tiễn trình đưa đến giác ngộ bắt đầu bằng niệm, và 
niệm là năng lực hỗ trợ trên suốt con đường. 

Tứ Diệu Đế. Nơi đây hành giả hiểu biết đúng theo 
thực tại “đây là khổ”; đúng theo thực tại hiểu biết “đây 
là nguồn sốc của khổ”; đúng theo thực tại hiểu biết “đây 
là sự chấm đứt đau khổ”; và đúng theo thực tại hiểu biết 
“đây là con đường đưa đến chấm dứt đau khổ”. 


k* %* % 


Tâm chứa đựng những tiềm năng vô cùng hùng 
mạnh, những xu hướng thiện cũng như bất thiện mà, 


Phạm Kứ Kbánb | 163 


khi hội đủ cơ duyên, có thể bộc phát một cách bắt ngờ, 
bất luận lúc nào. 


Chánh Tinh Tấn là nỗ lực ngăn chặn và diệt trừ ác 
pháp, đồng thời phát triển và củng có thiện pháp. Tuy 
nhiên, để nỗ lực hữu hiệu, tâm phải hay biết kịp thời 
lúc tư tưởng thiện hay bất thiện sắp sửa hoặc vừa phát 
hiện. Đó là nhiệm vụ của Chánh Niệm. Như tên lính 
canh, từng phút từng giây, từng khoảnh khắc trong cái 
hiện tại vĩnh cửu, luôn luôn canh phòng nghiêm nhặt. 
Quân thù cũng như bạn lành, có thể xuất đầu lộ diện 
bất cứ lúc nào. Canh phòng và phát giác ra bạn hay 
thù là Chánh Niệm. Ngăn chặn quân gian không cho 
vào thành, hay đánh đuôi những kẻ thù đã lọt được vào 
thành và mặt khác đón tiếp bạn lành vào, hay cô giữ bạn 
lành trong thành là Chánh Tinh Tắn. 


Chánh Định (Sammä Samädhi) 


Chánh Định là chi cuối cùng của Bát Chánh Đạo. Định 
là tập trung, gom tâm vào một điểm duy nhất và hoàn 
toàn không hay biết gì khác ngoài đề mục. 

Theo sách Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magøa), của 
Ngài Buddhagosa, Chánh Định là tập trung chân chính 
và đồng đều tâm vương và các tâm sở đồng phát sinh 
vào một đối tượng duy nhất. Như vậy, tâm định là trạng 


164 | TỨ DIỆU ĐẾ 


thái tinh thần khi các thành phần của tâm được đặt trên 
một đối tượng duy nhất một cách đồng đều và chân 
chính, không giao động và không phân tán. Cũng theo 
sách này, đặc tính của tâm định là không xê dịch ra 
khỏi đối tượng; tác dụng của tâm định là loại trừ phóng 
tâm; tâm định biểu hiện bằng trạng thái không lay 
chuyên; và nhân kế cận nhất tạo duyên sinh định là phi. 


Tâm ta vôn chứa đựng ít nhiêu bợn nhơ. Nêu đê nó 
trôi chảy theo dòng diễn tiến tự nhiên mà không có sự 
cô găng nào đê khăc phục, kiêm soát và chuyên hướng 
nó, thì cái tâm - dưới sự chi phôi của tham ái, sân hận, 
và si mê - sẽ lôi cuôn chúng ta vào những hoàn cảnh khó 
khăn rất phiền phức và ô nhiễm bởi vì, “Tâm dẫn đầu 
tât cả những hành động. Tâm là chủ. Tâm tạo tác tât cả 
hành động biêu hiện băng thân, khâu, ý.” 

Theo Ngài Nyanaponika, điêu trọng yêu là ta phải: 

1) Hiêu biết cái tâm. Tâm rât gân với ta, nhưng được 
chúng ta biết rât ít. 

2) Uôn năn cái tâm. Tâm rât buông lung, nặng nê, 
khó dạy, nhưng ta có thê rẻn luyện cho nó thuân thục, 
mêm dẻo, dễ uốn năn. 

3) Giải phóng cái tâm. Tâm bị đeo níu quân quít, 
bị trói chặt vào đủ loại phiên não, nhưng ta có thê giải 
phóng cho nó trở nên tự do, tại nơi đây và trong hiện tại. 


Phạm Kứu Kbánb | 165 


1. Hiểu biết cái tâm 
Bản chất tự nhiên của tâm là luôn luôn di động, phóng 
đầu này, nhảy đầu kia, không ngừng nghỉ. 


Vào thời Đức Phật có chàng thanh niên con nhà khá 
giả, đến nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, và sau đó xin 
xuất gia với Ngài, được gọi là Tỳ Khưu Saủgharakkhita. 
Một ít lâu, sau những ngày tháng tích cực chuyên cần 
hành thiền, Đức Sangharakkhita chứng đắc Đạo Quả 
A-La-Hán. 

Lúc ấy có người em gái của Ngài Đại Đức vừa hạ 
sinh được một trai và lây tên Ngài đặt cho con mình là 
“Cháu của Sangharakkhita”. Khi cháu lớn khôn, xin 
xuất gia với Sư Cậu. Vào mùa an cư kiết hạ, vị tỳ khưu 
cháu nhập Hạ trong một làng hẻo lánh. Sau khi ra Hạ, 
trong một buổi lễ Dâng Y, Sư Cháu thọ nhận hai bộ y 
và phát tâm muốn dâng đến Sư Cậu một bộ. Từ làng, 
Sư về đến chùa trước khi Sư Cậu đi bát về nên lo quét 
dọn tịnh thất sạch sẽ, gánh nước đầy lu, sửa soạn tọa 
cụ ngay ngắn vả chờ Sư Cậu. Khi thấy Đức Sư Cậu về, 
Sư liền đến đảnh lễ, rước bát, thỉnh ngồi, và lấy quạt, 
quạt cậu. 

Khi làm xong bốn phận người đệ tử, Sư Cháu cầm 
bộ y trên hai tay, quỳ trước Sư Cậu, đảnh lễ và dâng lên. 
Nhưng Sư Cậu từ chối, bảo rằng, “Sư đã có một bộ y, và 


16 | TỨ DIỆU ĐẾ 


như vậy là đủ rồi, con hãy giữ lấy mà dùng.” Sư Cháu 
hết lời kính xin Sư Cậu thọ nhận, nhưng Sư Cậu một 
mực từ chối vì Ngài nói rằng một bộ y đã đủ dùng rồi. 
Vị tỳ khưu Cháu lấy làm buôn, nghĩ rằng, “Ngoài đời 
Sư với mình có tình cậu cháu. Khi xuất gia lại thêm 
có nghĩa thầy trò, cùng tu chung một chùa. Nay mình 
có được bộ y, phát tâm chia xẻ quả phúc này đến Sư mà 
Ngài không nghĩ tình cậu cháu nghĩa thầy trò, nỡ đành 
từ chối như vậy thì mình còn ở lại chùa làm gì? Hãy 
hoàn tục, đi về nhà sống cho rồi.” Và, trong khi cầm 
quạt đề quạt cho Sư Cậu, vị tỳ khưu Cháu tiếp tục suy 
tư: “Sống ngoài đời lúc này làm ăn cũng khó khăn lắm 
chứ không phải dễ đâu! Nếu ta hoàn tục thì về nhà sẽ 
làm sao sinh sống đây?” 


Rồi Sư nghĩ tiếp: “Mình có hai bộ y, dâng lên Sư Cậu 
một bộ mà Sư không nhận, vậy mình có dư bộ y ẫy. khi 
về nhà mình sẽ bán bộ y, lẫy tiền mua một con đê cái. 
Giống dê nó đẻ nhiều lắm, không bao lâu con dê cái của 
mình sẽ đẻ con. Chờ khi con nó lớn, mình bán luôn cả 
mẹ và con, ắt có được một số vốn đề làm ăn. Chừng đó 
có công ăn việc làm, đời sống thoải mái, mình sẽ cưới 
vợ. Vợ mình sẽ đẻ con, và mình sẽ lây tên Sư Cậu đặt 
tên cho con mình. Ngày nọ mình để con trên một cái xe 
đây, rồi cùng vợ đây con đến chùa, đảnh lễ Sư Cậu. Đi 
một quãng xa, mình bảo vợ đem con lại cho mình bồng 


Phạm Kứu Kbánb | 167 


vì mình muốn bồng con. Vợ mình trả lời, “Tại sao anh 
bồng nó làm gì, hãy đầy xe đi, để tôi bồng con.” Vừa lúc 
ấy, vợ mình bồng xóc con lên. Nhưng vì sức yếu, loanh 
quanh một hồi làm té đứa nhỏ ngay trước bánh xe, và 
xe cán thằng nhỏ. Lúc ấy mình giận quá, la vợ, “Thấy 
chưa? Sức đã yếu mà còn giành bồng con để nó té, bị 
xe cán. Chết tôi rồi!” Tức quá, sẵn cây gậy cầm trên tay, 
mình đập mạnh gậy trên lưng vợ”. 


Đang lúc đứng quạt Sư Cậu, nghĩ đến đó Sư Cháu 
cầm quạt đập mạnh vào đầu Cậu. Sư Cậu bị đập đau, 
liền quán xét xem tại sao Cháu lại đập trên đầu mình, 
và tức thì thấy rõ từng chỉ tiết những gì xảy diễn trong 
ý nghĩ của Cháu. Sư liền nói, “Này con, con không đập 
gậy trên lưng người đàn bà thì thôi, cớ sao lại đập quạt 
trên đầu Sư? Sư có làm gì đâu.” 


Đến đây Tỳ Khưu Cháu giựt mình tự nghĩ, “Chết rồi! 
Hình như Sư Cậu đã biết rõ những gì phát sinh trong 
tâm mình. Vậy thì làm sao mình có thể còn ở lại đây tu 
được nữa. Nghĩ vậy Sư ném cây quạt, bỏ chạy. Nhưng 
bị người trong chùa bắt giữ lại. Đến trước Sư Cậu, thuật 
lại tự sự, Sư Cậu mở lời khuyên dạy: “Này con, hãy 
lại đây. Chứ nên lo sợ. Tâm là vậy. Nó phóng đi rất 
nhanh, rất xa, và đi cùng khắp. Ta phải cố găng tháo gỡ 
cho nó các loại dây trói buộc của tham ái, sân hận, và 
sĩ mê.” 


168 | TỨ DIỆU ĐẾ 


Tâm là vậy. “Cá bị vớt lên khỏi nước và vứt trên đất 
khô, vùng vẫy như thế nào thì tâm dao động cũng dường 
thế ấy.” 


Trong guồng máy phức tạp của con người, cái tâm 
quả thật vô cùng quan trọng. Con người trong sạch do 
tâm, mà nhơ bầân cũng do tâm. Chính tâm tạo thiên đàng, 
cũng chính tâm tạo địa ngục. Tâm nâng cao, đưa con 
người lên, cũng chính tâm hạ thấp, đưa con người 
xuống. Và cũng như nước có chiều hướng tự nhiên là 
từ trên cao trôi chảy xuống thấp, tâm con người, nếu 
không kiểm soát, cũng tự nhiên có khuynh hướng xuôi 
chiều về ác pháp. 


Lời khuyên dạy của Đức Bồn Sư là: 


“Hãy gáp rút làm việc thiện. Hãy chê ngự điễu dc 
trong tâm vì tâm của người buông lung, dê đuôi bê trê 


trong việc tạo thiện nghiệp sẽ ưa thích làm việc ác. ` 
(Kinh Pháp Cu, câu T16) 


Tâm ô nhiễm sẽ thỏa thích trong ác pháp. Lời dạy 
này khuyên nên vận dụng mọi nỗ lực để theo dõi, hay 
biết, tìm hiểu và thanh lọc tâm mỗi khi nó ve vãn gần 
điều ác. 


Phạm Kứ Kbánb | 169 


2. Uốn năn cải tâm 


Hành thiên là thanh lọc tâm, là kiêm soát, rèn luyện, 
trau giôi và phát triên, uôn nắn tâm. 


Phương pháp luyện tâm cũng giống như đường lối 
tập thú, luyện tập bò chẳng hạn. Bò nghé vừa lớn lên, 
muốn rèn luyện cho nó đủ thuần thục để kéo xe hay 
kéo cày, trước tiên người ta thả nó nhập đàn: sáng theo 
bây đi ăn, tối lùa trở về chuồng. Khi nó quen sống chung 
với những con khác trong khuôn khổ tập thể, người ta 
bắt đầu xỏ mũi, tức xỏ sợi dây xuyên qua lỗ mũi rồi 
choảng vòng lên sừng. Trên sợi dây, mỗi bên có thắt 
một lỗ nhỏ. Sau đó, người ta cột hai sợi dây dàm, mỗi 
sợi vào một lỗ của dây mũi. Đầu kia của sợi dây dàm thì 
quấn vào một cột trụ trồng vững dưới đất. 


Hằng ngày người ta dùng dây dàm để điều khiển 
bò. Tập như vậy cho đến khi có thể gát cái ách lên cổ 
nó và sai khiến nó làm theo ý mình. Bò chỉ có thể hữu 
dụng khi đã được rèn luyện tinh thục. Chừng đó có thể 
dùng nó để kéo xe, kéo cày, hay làm bắt luận công việc 
nào khác. 


Trong phương pháp luyện tâm, tĩnh nghiêm trì giới, 
tự khép mình vào nếp sống giới đức, cũng như thả bò 
nhập bầy, sáng theo đàn đi ăn, chiều trở về chuồng. Nếu 
để bò nghé sống buông lung hoang dại, có thể nó sẽ phá 


170 | TỨ DIỆU ĐẾ 


hoại mùa màng hay làm hư hại cây cối, vườn tược của 
người khác. Cùng thế ấy, con người buông lung, không 
giới đức, có thê bị ba nghiệp - thân, khẩu, ý - hoang dại 
của mình gây tôn hại cho người khác và cho mình, rất 
nguy hiểm. Tinh tấn chuyên niệm cũng giống như xỏ 
mũi bò và cột dây dàm vào trụ. Người hành thiền dùng 
sợi dây “niệm” (sati) để điều khiến tâm mình, không đề 
nó phóng túng buông lung, chạy nhảy một cách hoang 
dại, mà giữ nó lại và sai khiến, đặt nó vào đối tượng (đề 
mục) nào mà mình muốn. 


Trạng thái luôn luôn khuấy động và phóng dật mà 
tâm đã quen thuộc từ vô lượng kiếp bây giờ đã được 
điều phục, lắng địu và an trụ. Cũng như bò đã được rèn 
luyện thuần thục đề kéo xe hay kéo cày, tâm đã sẵn sàng 
nhu thuận để hành thiền - Vắng Lặng hay Minh Sát. 


Nếu hành giả không bắt đầu công phu hành thiền 
của mình bằng pháp chú niệm, làm cho tâm an trụ và 
nhu thuận, thì không khác nào người chủ bò thiếu kinh 
nghiệm, gát ách con bò hoang dại chưa hề bao giờ được 
huấn luyện. Khi bắt nó kéo xe hay kéo cày ắt nó chạy 
loạn, không thể kềm giữ được. Đảng khác, người đã chú 
tâm an trụ có thể dễ dàng nhập định và đắc các tầng 
Thiền, hoặc khai thông tuệ Minh Sát và tiến đến các 
Thánh Đạo và Thánh Quả. 


Phạm Kữu Kbánb | 171 


Năm pháp Triên Cái 

Trong khi chuyên cần chú niệm, người hành thiền 
có thể gặp nhiều trở ngại, nhưng đặc biệt có năm, ngăn 
chặn công phu gom tâm và ngăn cản con đường giải 
thoát, được gọi là Chướng Ngại Tĩnh Thần, hay Triền 
Cái (Nivaran8). “NI + var” là gây trở ngại, ngăn chặn, 
cái gì gây chướng ngại cho tiến bộ tinh thần. 


Năm chướng ngại tinh thần là: Tham dục, oán ghét, 
hôn trầm dã dượi, phóng dật lo âu, và hoài nghĩ. 


a. Tham dục (kãmacchanda) là ham muốn duyên 
theo nhục dục, luyến ái ngũ trần - sắc, thinh, hương, vỊ, 
xúc, pháp. Một người ở mức độ trung bình thường có 
khuynh hướng chạy theo những ham muốn có tính cách 
huyền ảo phù du của thân, nếu không đủ khả năng để 
kiểm soát và khắc phục ắt sẽ bị sa đọa, chìm đắm trong 


dục vọng. 


b. Oán ghét (byãpãda) là bất mãn, bất toại nguyện. 
Những gì ưa thích dẫn đến luyến ái. Những gì trái ngược 
với sở thích của mình thì đưa đến ghét bỏ, giận hờn, thù 
hận, không bằng lòng, bất toại nguyện... Luyến ái và 
ghét bỏ, tham và sân, là hai ngọn lửa to lớn thiêu đốt thế 
gian. Chính hai loại tâm này, được vô minh hỗ trợ, đã 
gây tất cả những điều bất hạnh trong đời. 


172 | TỨ DIỆU ĐẾ 


c. Hôn trầm dã dượi, là một cặp hai yếu tố dính liền 
nhau, do đặc tính chung của nó là trạng thái uê oải. Hôn 
trầm (thĩna) là trạng thái uề oải của tâm vương. Dã dượi 
(middha) là trạng thái uê oải của tâm sở. Một trạng thái 
tâm nhuề nhoại như chất nhựa dẻo của một loại gỗ, hay 
một miếng bơ cứng, khó trét ra. Nên ghi nhận, đây chỉ 
là trạng thái tâm, chứ không phải là tình trạng mệt mỏi, 
lười biếng cử động tay chân. Một vị A-La-Hán, đã tận 
diệt mọi triền cái, đôi khi vẫn còn cảm nghe cơ thê mệt 
mỏi. Đối nghịch với hôn trầm là kiên trì tinh tấn. 

d. Phóng dật lo âu. Phóng dật (uddhacca) là trạng 
thái bất ôn của tâm luôn luôn dao động, không yên. Đó 
là tâm trạng liên quan đến tất cả những loại tâm bất 
thiện. Thông thường, khi hành động bất thiện thì tâm 
không yên mà luôn luôn dao động. Lo âu (kukkucca) là 
tâm trạng lo lắng, hối tiếc một hành động bất thiện đã 
làm, hoặc một hành động thiện đã bị bỏ lãng không làm, 
hay làm không hoàn bị. Đúng theo tinh thần Phật Giáo, 
chính sự ăn năn hối tiếc một hành động xấu đã làm, 
không ngăn cản được hậu quả không tốt của nó. Hối 
tiếc tốt đẹp nhất là quyết tâm không lặp lại hành động 
bắt thiện ấy nữa. 

e. Hoài nghi (vicikiccha. Do hai căn, “vĩ” là không 
chứa đựng + cikicchã là trí tuệ) là tâm bất định. Hoài 
nghi ở đây không phải là ý muốn tìm hiểu - điều mà 


Phạm Kứu Kbánb | 173 


Phật Giáo luôn luôn khuyến khích nên làm - mà là tâm 
trạng lưng chừng, không quyết định. Hoài nghi ở đây 
cũng không phải là thiếu niềm tin nơi Phật, Pháp, Tăng, 
vì một người không phải Phật tử, không có niềm tin nơi 
Tam Bảo, vẫn có thể khắc phục vicikicchã (hoải nghĩ) 
và đắc Thiền (Jhãna). Hoài nghi là một chướng ngại 
tinh thân vì nó là tâm trạng lỏng lẻo, không nhất quyết 
về điều đáng làm. 


Năm triền cái kể trên là những chướng ngại tinh thần 
làm phân tán sự chú tâm và lu mờ sự bén nhạy của trạng 
thái thức tỉnh. Tâm mà bị các trở lực tệ hại ây ngăn chặn 
ắt không thể thành công tập trung vào đề mục nào có 
bản chất trong sạch. Nếu không có Chánh Tĩnh Tấn, hay 
nỗ lực chân chính, sẽ không thể điều phục được năm 
chướng ngại này. 

Năm Chỉ Thiên 

Trong lúc ngồi thiền, chuyên chú gia công như vậy, 
thì từ đáy sâu của luồng nghiệp năm triền cái có thể 
phát hiện dưới hình thức ý nghĩ, hình ảnh, hoặc cảm 
xúc, như ý muốn thiên về tham dục, hay cảm nghe bực 
tức, buồn phiền, dã dượi lười biếng, dao động không 
yên, hay hoài nghi. Hành giả phải hết sức khéo léo, nhẹ 
nhàng nhưng nhất quyết, kiên trì tinh tấn, gia công đem 
tâm về đề mục, đồng thời phát triển năm yếu tố tinh 


174 | TỨ DIỆU ĐẾ 


thần gọi là chi thiền (Jhãnanga), có thể tạm thời khắc 
phục các triên cái. 


Những yếu tố này vẫn hiện hữu lúc bình thường, 
nhưng khi hành thiên, nó trở nên dũng mãnh, linh động, 
và có khả năng chuyên tâm đên trạng thái định. 


Năm chỉ thiền ây là: Tầm, sát (tứ), phi, lạc, trụ 
(nhất tâm) 


a. Tầm (vitakka = “vi”+ căn “takk). Phạn ngữ này 
thường được dùng trong ý nghĩa suy tư. Nơi đây là yêu 
tố hướng những tâm sở đồng phát sinh về đối tượng. 
Theo Bản Chú Giải, ông quan đại thần hướng dẫn một 
nông dân quê mùa vào hoàng cung yết kiến vua như thế 
nào thì, cùng thế ấy, chi thiền “tầm” hướng dẫn tâm đến 
đề mục. 


Bình thường tầm là một tâm sở không có tính 
cách đạo đức, tức không thiện cũng không bất thiện. 
Khi liên hợp với tâm thiện (kusala citta) thì nó là thiện, 
và khi liên hợp với tâm bất thiện (akusala citta) nó là 
bất thiện. 


Chi thiền “tầm” tạm thời khắc phục triền cái hôn 
trâm đã dượi. 


b. Sát, cũng được gọi là “tứ” (vicära = “vi” + căn 
“car”) là di động, hay di chuyển bất định. “Sát”, hay 
“tứ”, là quan sát hay dò xét, có nghĩa là liên tục áp đặt 
tâm trên đối tượng. 


Phạm Kứw Kbánb | 175 


Theo Bản Chú Giải, “sát” là cái gì di động quanh 
quân đối tượng và có đặc tính dò xét. “Tầm” giống như 
con ong bay hướng về hoa. “sát?như ong bay quanh 
quân vo vo trên cái hoa. Hai chi thiền “tầm” và “sát” 
liên quan với nhau rất mật thiết. 

Chỉ thiền “sát” tạm thời khắc phục triền cái hoài nghi. 

c. Phí, pTti, xuất nguyên từ căn “pi”, là thích thú, 
hoan hỷ. “Phỉ” không phải là một loại thọ (vedanä) 
như thọ lạc (sukha). Một cách chính xác, “phỉ” là tâm 
sở đến trước, và trong khi xuất hiện, báo hiệu rằng sắp 
có thọ lạc. Có năm loại phỉ là: cái vui làm rùn mình, 
rởn óc, hay nôi da gà; cái vui thoáng qua mau lẹ như 
trời chớp; cái vui tràn ngập như sóng biển trườn lên 
bãi; cái vui thanh thoát đem lại hành giả cảm giác nhẹ 
nhàng như bông gòn lững lờ bay theo chiều gió; và cái 
vui thắm nhuần toàn thể châu thân như bong bóng được 
thôi phông hay trận lụt tràn ngập cả ao vũng. 


Chi thiền “phỉ” tạm thời khắc phục triỀn cái oán 
ghét, bất mãn, bất toại nguyện, 


d. Lạc (sukha), là cảm giác an lạc, hạnh phúc. Đặc 
tính của “lạc” là thỏa thích hưởng thụ điều gì mình 
mong muốn. 

Khách lữ hành mệt mỏi đi trong sa mạc, thấy Xa Xa 
có cụm cây và ao nước. Trạng thái vui mừng cảm nhận 
triển vọng tốt đẹp trước khi thọ hưởng là “phỉ”. Khi đến 


176 | TỨ DIỆU ĐẾ 


tận ao nước, trạng thái thỏa thích tăm rửa và uông nước 
là “lạc”. 


Ta nên phân biệt trạng thái thích thú tinh thần (sukha) 
này với khoái lạc vật chất. Đây là trạng thái thích thú 
không liên quan đến thú vui vật chất mà trái lại, là hậu 
quả đĩ nhiên của sự từ bỏ thú vui vật chất. Hạnh phúc 
Niết Bàn cảng tế nhị và sâu xa, cao thượng hơn nhiều 
hạnh phúc của Thiền (Jhãna). Hạnh phúc Niết Bàn 
không còn là một loại cảm giác (thọ) nữa mà là sự giải 
thoát trọn vẹn ra khỏi mọi hình thức đau khổ, giống như 
trạng thái thoải mái đễ chịu của một người tàn phế được 
hoàn toàn phục hồi trở lại và mạnh khỏe như thường. 

Chi thiền “lạc” tạm thời khắc phục triển cái phóng 
đật lo âu. 

e. Trụ (ekaggatä = Eka + agga + t4), đúng theo ngữ 
nguyên, là sự an trụ tâm vào một điểm duy nhất, hay 
nhất điểm tâm. Hành giả chuyên chú gom tâm vào đề 
mục cho đến khi tâm hoàn toàn vững chắc an trụ vào đó, 
bao nhiêu tư tưởng khác đều bị gạc bỏ ra ngoài. 


Chỉ thiền “trụ” tạm thời khắc phục triền cái tham dục. 
3. Giải phóng cái tâm 


Đê kiêm soát, uón năn và giải phóng cái tâm, trong Phật 
Giáo có hai loại thiên. 


Phạm Kứu Kbánb | 177 


Theo một lỗi thiền, hành giả gom tâm vào một điểm 
và cột chặt tâm lâu dài vào điểm duy nhất ấy để phát 
triển trang thái vắng lặng, an lạc. Danh từ Pali gọi thiền 
này là samatha bhãvanaã, có nghĩa phương pháp trau 
giồi tâm nhằm làm cho nó trở nên vắng lặng. Ta gọi là 
thiền chỉ, thiền định, hay thiền vắng lặng. 


Lối thiền kia là vipassana, thiền minh sát - cũng gọi 
là thiền quán, hay thiền tuệ. Hành giả hướng tâm định 
SOI vào đời sống, nhằm chứng ngộ thực tướng của vạn 
pháp. Ngài Piyadassi giải thích như sau: 


“Danh từ vipassana (*vi” + “passana”), trong một 
biến thể, có nghĩa là “thấy một cách khác thường”, 
thấy khác với lối thấy thông thường, do hai thành phần 
“passanä” là thấy và “vi” hàm ý đặc biệt, khác lạ hơn 
thông thường. Như vậy, vipassanã là thấy sáng tỏ, thấy 
vượt ra ngoài cái gì thông thường mình thấy, là minh 
tuệ. Đây không phải là nhìn thoáng qua, không phải 
chỉ nhìn trên bề mặt, nhìn ở mặt ngoài mà nhìn sâu 
vào bên trong “Thực Tại” của đời sống. Chính nhờ cái 
nhìn sâu sắc dựa trên nền tảng tâm hoản toàn vắng lặng 
ây mà hành giả tây sạch mọi bợn nhơ, mọi ô nhiễm 
ngủ ngầm, để thành đạt mục tiêu cuối cùng, Niết Bàn. 
Thiền minh sát (vipassana bhãvanä) là loại thiền mà 
chính Đức Phật đã tìm ra, đã thực hành, đã thành công, 
và đã ban truyền. Trước kia chưa từng có, và ngoài Phật 
Giáo không có.” 


178 | TỨ DIỆU ĐẾ 


Thiên Vắng Lặng 


Thí dụ như hành giả lẫy hơi-thỏ-vô-thở-ra làm đề 
mục, øom trụ tâm vào điểm mà luồng hơi thở-vô-thở- 
ra chạm đến - có thể là chót mũi, hoặc phía trên môi 
trên, tùy theo người. Khi hành như thế, ít lâu hành giả 
có thể hình dung rõ ràng cảm giác xúc chạm của luồng 
gió vào nơi đụng. Đó là uggaha nimitta, ấn tượng hình 
dung. Không để gián đoạn, hành giả cô gom tâm vào cái 
hình ảnh phát hiện trong tâm ấy một cách liên tục đến 
khi phát triển ấn tượng khái niệm (patibhãga nimitta). 
Sự khác biệt giữa ấn tượng hình dung (uggaha nimitta) 
và ấn tượng khái niệm (patibhãga nimitta) là trong ấn 
tượng khái niệm hình ảnh phát sinh do tri giác, được 
thanh lọc trong sạch, sáng sủa như mặt trăng không bị 
mây che, còn trong ấn tượng hình dung, hình ảnh mù 
mờ như mặt trăng nhìn xuyên qua một lớp mây. 


Trong lúc chuyên chú gom tâm vào khái niệm 
trừu tượng như vậy năm pháp triền cái tạm thời được 
khắc phục, hành giả đạt đến mức độ gọi là cận định 
(upacära samaäadhn). 


Vẫn tiếp tục gia công, vào một lúc nào, hành giả 
có thể nhập định (appana samadhi, định trọn vẹn, hay 
toàn định), và đắc Thiền (Jhãna), thọ hưởng trạng thái 
an fĩnh và vắng lặng của tâm an trụ. Hai trạng thái, 
cận định và định, chỉ khác nhau ở năng lực của các chi 


Phạm Kứ Kbánb | 179 


thiền. Lúc cận định vẫn có đầy đủ năm chi thiền, nhưng 
năng lực của các chi thiền chưa được vững chắc, giống 
như em bé tập đi, khập khiếng bước vài bước rồi té 
xuống. Đứng dậy đi nữa, rồi té xuống nữa. Khi nhập 
định thì giống như người lớn, mạnh khỏe, đi đứng ngay 
thẳng vững vàng. Năm chi thiền - tầm, sát, phi, lạc, trụ 
- đồng thời phát sinh mạnh mẽ bao gồm cái được gọi 
là Thiền (Jhãna), và năm pháp triền cái tạm thời được 
chế ngự. 


Hành giả tiếp tục gia công và phát triển Nhị 
Thiền. Đến đây hai chỉ thiền đầu tiên, tức tầm và sát, 
bị loại đi. Hành giả đã quen thuộc, không còn phải qua 
hai giai đoạn tầm và sát, mà thẳng vào phi, lạc, rồi đến 
trụ. Đến Tam Thiên, chi thiền “ph” bị loại. Và cuối 
cùng đến Tứ Thiền, luôn cả “lạc” cũng không còn mà 
chỉ có “xả” (upekkhä) và “trụ”. Chi thiền “xả” có tầm 
quan trọng đặc biệt về mặt đạo đức và tâm lý. Đây 
không phải là thọ xả, tức thọ vô ký, cảm giác không- 
vui-không-buôn. Chi thiền “xả” là trạng thái tâm bình 
thản giữa những hoàn cảnh thăng trầm của đời sống, 
phải do một ý chí mạnh mẽ phát triển. Nhận định rằng 
chi thiền “lạc” vẫn còn thô kệch, hành giả loại trừ luôn 
chỉ thiền ấy như đã loại trừ ba chi thiền trước để trau 
giồi, phát triển chi thiền “xả”, chứng đắc Tứ Thiền, tầng 
cao nhất của Thiền Sắc Giới. 


180 | TỨ DIỆU ĐẾ 


Đã thành tựu tất cả bốn tầng Thiền của Thiền Sắc 
Giới, hành giả chuyên chú gia công trau giồi Thiền Vô 
Sắc Giới. Trong phần chú giải quyên Abhidhammatha 
Sangaha, Ngài Nãrada viết như sau: 

“Vị hành giả đã có phát triển Thiền Sắc Giới (Rupa 
Jhãna) và bây giờ muốn trau giỗi Thiền Vô Sắc, bắt đầu 
gom tâm vào ấn tượng khái niệm (patibhàga nimitta). 
Khi chuyên chú gom tâm như vậy một ít lâu hành giả 
thấy một đốm sáng nhỏ, yếu, giống như con đom đóm, 
phát ra từ đối tượng. Hành giả ước nguyện rằng ánh 
sáng nhỏ này sẽ lớn dần lên cho đến độ bao trùm toàn 
thể không gian. Đến đây hành giả không còn thấy gì 
khác ngoài ánh sáng này, cùng khắp mọi nơi. Không 
gian đầy ánh sáng này không có thiệt, không thật sự 
hiện hữu, không phải là một thực tại, mà chỉ là một 
khái niệm. Gom tâm vào đối tượng này, hành giả niệm 
“akãsa ananto”, không gian vô tận vô biên, cho đến 
khi phát triển Sơ Thiền Vô Sắc, tầng Thiền Vô Sắc 
đầu tiên, Không Vô Biên Xứ, cảnh giới không gian 
vô biên. 

“Lấy Sơ Thiền làm đề mục, hành giả tiếp tục gom 
tâm vào đó và niệm “viññãnam anantam”, thức vô tận 
vô biên, cho đến lúc phát sinh Nhị Thiền Vô Sắc, Thức 
Vô Biên Xứ, cảnh giới thức vô biên. 


Phạm Kữu Kbánb | 181 


“Để phát triển Tam Thiền Vô Sắc, Vô Sở Hữu Xứ, 
hành giả lấy tâm Sơ Thiền Vô Sắc làm đề mục và niệm 
“natthi kiãcï”, không có gì hết. 


“Tứ Thiền Vô Sắc được phát triển bằng cách lây Tam 
Thiền Vô Sắc làm đề mục. Tam Thiền Vô Sắc này vi tế 
đến độ ta không thể quả quyết rằng có tâm hay không 
có tâm. Khi chăm chú ít lâu vào Tam Thiền, hành giả 
phát triển Tứ Thiền, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng. 


“Bốn tầng Thiền Sắc Giới khác nhau do các chỉ thiền. 
Bồn tầng Thiền Vô Sắc Giới thì khác nhau do đề mục 
gom tâm. Sơ Thiền và Tam Thiền Vô Sắc có hai khái 
niệm (paññatti). Đó là khái niệm về tính cách vô biên 
của không gian và khái niệm về hư vô. Tâm Nhị Thiền 
lấy tâm Sơ Thiền làm đề mục. Tâm Tứ Thiền lấy tâm 
Tam Thiền làm đề mục.” 


Hành giả đã tiến đến tuyệt đỉnh của thiền Vắng Lặng. 
Tuy nhiên, đến tầng vắng lặng cao siêu cùng tột này 
hành giả vẫn còn chưa trọn vẹn phát triển đủ ánh sáng 
trí tuệ để đánh tan đêm tối vô minh ngủ ngầm trong 
luồng nghiệp. Vô minh và ái dục giống như hai con thú 
dữ, hành giả chỉ nhốt trong chuồng mà không tiêu diệt. 
Ngày nào sông chuông nó sẽ còn là tai hại lớn lao. Vì lẽ 
ấy hành giả chưa tuyệt đối chu toàn, chưa thoát ra khỏi 
vòng sinh tử tử sinh trong Tam Giới (Dục Giới, Sắc 
Giới và Vô Sắc Giới), chưa hoàn toản giải thoát. 


182 | TỨ DIỆU ĐẾ 


Trước ngày Bồ Tát Gotama Thành Đạo, chỉ có thiền 
Vắng Lặng (samatha bhãvanã). Hai vị đạo sư lỗi lạc 
thời bấy giờ, thầy của Bồ Tát, là những vị đắc Thiền 
cao nhất, lúc ây chưa ai đạt đến. Các Ngài đã tiến đến 
mức cùng tột của thiền Vắng Lặng là Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng. Chắc chắn đây là mức rất cao của tâm định 
khi hành giả tạm thời trọn vẹn đẻ nén, khắc phục năm 
triỀn cái. Các chi thiền “phỉ” và “lạc” phát sinh, đưa đến 
trạng thái tâm tuyệt đối vắng lặng và an lạc. Nhưng Bồ 
Tát không thỏa mãn với những thành quả ấy. Đã kiểm 
soát và khắc phục tâm, tạm thời làm chủ mình, nhưng 
Ngài nhận định rằng bấy nhiêu đó chưa đủ. Thú dữ vẫn 
còn đó. Phải tận diệt mọi ô nhiễm và mọi lậu hoặc mới 
dứt hậu hoạn. Mục tiêu cứu cánh của Ngài chỉ là chứng 
ngộ Chân Lý Cùng Tột, thấy sự vật đúng như sự vật là 
vậy, tức chứng ngộ ba đặc tướng của các pháp hữu vĩ: 
vô thường, khổ, vô ngã. Chính nhờ trí tuệ trực giác này 
mà Bồ Tát đập vỡ tung cái vỏ Vô Minh dày cứng đã bao 
phủ Ngài từ vô lượng kiếp để vượt đến Thực Tại, chứng 
ngộ tận tường và trọn vẹn Bốn Chân Lý Thâm Diệu 
“trước kia chưa từng được nghe.” 


Thiền Minh Sát 


Đến đây, pháp hành mà chúng ta thảo luận là gom 
tâm an trụ vào một điểm duy nhất và không biết gì 
ngoài điểm ấy. Có một pháp định tâm khác, gọi là thiền 


Phạm Kứ Kbánb | 183 


Minh Sát, không hạn chế đối tượng của niệm bằng cách 
chỉ chú tâm vảo một đối tượng duy nhất, bất di dịch 
mà hướng tâm vào những trạng thái luôn luôn biến đổi 
của tâm và thân, ghi nhận bất luận hiện tượng nào xảy 
diễn đến mình. Công phu hảnh thiền của hành giả là giữ 
chú niệm của mình bám sát vào bất luận gì mình tri giác 
nhưng buông bỏ tất cả, không bám níu gì hết. Trong 
khi tu tập theo dõi ghi nhận như vậy, tâm định của hành 
giả càng lúc càng kiên cố, cho đến một lúc nó trở thành 
nhất điểm tâm, vững chắc trên mỗi điểm của luông trôi 
chảy luôn luôn biến đổi của sự vật. Mặc dầu đối tượng 
di động, đổi thay như thế nào tâm nhất điểm của hành 
giả luôn luôn an trụ vững vàng vào đó. Tâm định vừa 
vững chắc vừa di động này được phát triển bằng cách 
thực hành Tứ Niệm Xứ: Thân quán niệm xứ, thọ quán 
niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ (niệm 
thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp), “con đường duy 
nhất để chúng sinh tự thanh lọc, đề diệt trừ đau khô, đề 
thành đạt trí tuệ và để chứng ngộ Niết Bàn.” 

Khác biệt giữa Thiền Vắng Lặng và Thiền Minh Sát. 
Thiền Vắng Lặng là pháp môn nhằm đẻ nén năm triển 
cái và định tâm trong một đối tượng nhất định. Tâm phỉ 
lạc đưa đến chứng đắc các tầng Thiền (Jhãna) Sắc Giới 
và Vô Sắc Giới. Thiền Minh Sát đưa đến một loại trí tuệ 


! Xin xem lại đoạn Tứ Niệm Xứ trong phần Chánh Niệm. 


184 | TỨ DIỆU ĐẾ 


nhận thức rõ ràng ba đặc tướng của các pháp hữu vi là 
vô thường, khô, và vô ngã. 


Trong thiền Văng Lặng, hành giả chọn và sử dụng 
một trong các căn môn như nhãn môn hay nhĩ môn 
chăng hạn. Còn các môn khác thì không dùng. Trong 
thiền Minh Sát hành giả không nhất thiết chọn một môn 
nào làm đề mục mà dùng cả sáu môn cùng với sáu đối 
tượng của nó. 


Trong thiền Vắng Lặng, khi hành giả đã chọn đề 
mục thì gom tâm vào đề mục ấy cho đến lúc tâm có đủ 
năng lực đè nén năm triền cái. Năm chi thiền dần dần 
hiện rõ, tâm an trụ vững chắc trong đề mục, và cuối 
cùng chứng đắc các tầng Thiền (Jhãna). Năm triền cái 
đối nghịch với thiền Vắng Lặng vì là chướng ngại, cản 
trở tâm an trụ, nhưng không đối nghịch với thiền Minh 
Sát. Niệm về năm triền cái, tức lấy sự hay biết năm 
chướng ngại tinh thần này làm đề mục thiền là một phần 
của Niệm Pháp. 

Đối tượng của thiền Minh Sát là thực thể pháp trong 
thời hiện tại, những gì thật sự diễn ra trong khoảnh 
khắc hiện tại. Đối tượng của thiền Minh Sát là Tứ Niệm 
Xứ. Các đối tượng chế định do hành giả tự tạo như ấn 
chứng, cảm giác, hay hình ảnh... không thể làm đề mục 
cho thiền Minh Sát, mà chỉ có thể làm đối tượng cho 
thiền Vắng Lặng. 


Phạm Kứ Kbánb | 185 


Dầu thiền Văng Lặng và thiền Minh Sát có sự khác 
biệt nhau song thiền Vắng Lặng có thể làm nên tảng 
cho thiền Minh Sát, như trường hợp Đức Phật. Ngài 
tiến cao đến mức cùng tột của thiền Vắng Lặng là Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng rồi xả thiền, quán chiếu thân và 
tâm, dùng chi thiền phi, lạc... làm đối tượng và thấy rõ 
vô thường, khổ, vô ngã. Đó là “thiền Minh Sát dùng 
thiền Vắng Lặng làm nền tảng”. Ta cũng có thể trực 
tiếp hành thiền Minh Sát mà không qua thiền Vắng 
Lặng như chỉ quán niệm theo bốn oai nghị, đi, đứng, 
nằm, ngồi. 

Để giải đáp một câu hỏi về sự khác biệt giữa thiền 
Vắng Lặng và thiền Minh Sát, Ngài Achaan Chah dạy: 

“Thật dễ hiểu. Thiền Vắng Lặng vả thiền Minh Sát 
cùng đi chung với nhau. Trước tiên, do nhờ pháp hành 
gom tâm an trụ vào đề mục, tâm trở nên an tĩnh, vắng 
lặng. Tâm chỉ văng lặng trong khi ta ngồi thiền. Đó là 
thiền Vắng Lặng. Căn bản tâm định này sẽ khởi duyên, 
tạo điều kiện cho trí tuệ, tuệ Minh Sát phát sinh. Đến 
mức độ nảy tâm luôn luôn vẫn an tĩnh, dầu ta ngồi nhắm 
mắt hành thiền nơi vắng vẻ hay đi bách bộ giữa phố 
phoàng nhộn nhịp. Nó là vậy. 

“Ngày nảo còn là trẻ con, giờ đây lớn khôn. Ta đã 
là người đứng tuổi. Em bé thuở nảo và người đứng tuôi 
hiện nay có phải là một không? Có thể nói là một. Hoặc, 


186 | TỨ DIỆU ĐẾ 


theo một lối nhìn khác, có thể nói là hai người khác biệt. 
Cùng thế ấy, ta có thể tách rời thiền Vắng Lặng và thiền 
Minh Sát. 


“Chớ tin Sư bằng lời. Hãy thực hành đi rồi sẽ thấy. 
Không cần phải làm gì đặc biệt. Nếu chăm chú quán 
sát, nhìn xem trạng thái văng lặng và trí tuệ phát sinh 
thế nào, quý vị sẽ tự bản thân thấu đạt chân lý. Trong 
những năm sau nảy, người ta quá chú trọng đến danh 
từ. Họ gọi pháp hành của họ là Minh Sát và coi rẻ thiền 
Vắng Lặng. Hoặc họ gọi thiền của họ là Vắng Lặng và 
hãnh diện nói rằng muốn thành công hành thiền Minh 
Sát phải trải qua giai đoạn hành thiền Vắng Lặng. Tắt cả 
những lời qua tiếng lại ấy là điên cuồng. Chớ nên bận 
tâm suy tư. Chỉ giản dị thực hành. Tự mình sẽ thấy.” 


Đặc Tính Của Con Đường 


Đến đây chúng ta đã tuần tự thảo luận về mỗi chỉ của 
Bát Chánh Đạo. Tám chi này liên quan với nhau rất 
mật thiết và không thê phát triển khả quan riêng rẽ từng 
chi một. Trong khi hiểu biết chân chính ta cũng suy 
tư chân chính. Khi suy tưởng chân chính tất nhiên lời 
nói, việc làm, và lối làm ăn sinh sống cũng chân chính. 
Thân, khẩu trong sạch giúp chú niệm dễ dàng. Khi quán 
niệm chân chính, hiểu biết và tư tưởng càng phát triển 


Phạm Kứ Kbánb | 187 


tốt đẹp hơn. Và cứ thế hành giả dần dần tiễn bước trên 
con đường. 


Bát Chánh Đạo không phải là tắm con đường chánh, 
cũng không phải là con đường chia làm tám giai đoạn 
nối tiếp nhau từ xa đưa đến gần mục tiêu, mà giống như 
một sợi giây thừng do tám tao nhợ se lại. Người muốn 
nương nhờ dây thừng để leo lên cao, mỗi lần chỉ nắm 
chặt lấy một số tao nhợ. Khi bỏ tay kia lên lại nắm vào 
một số tao nhợ khác, cao hơn. Hiểu theo nghĩa cùng tột, 
mỗi chi của Bát Chánh Đạo là một tâm sở. Một loại tâm 
vương tại thế chỉ bao gồm một số nhiều hay ít các tâm 
sở này. Chí đến khi chứng ngộ Thánh Quả thì toàn thể 
tám tâm sở đồng phát sinh cùng một lúc trong loại tâm 
siêu thế. 

Đứng về phương diện thực hành, tức xem như một 
phương pháp tu tập, Bát Chánh Đạo có thể phân làm 
ba là: 


1l. Ba chi Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh 
Mạng đề cập đến những lời không nên nói, những việc 
không nên làm, và những nghề không nên hành. Đó là 
giới luật, nêu lên những sai lầm nên tránh. Nên hiểu biết 
rằng đây chỉ là khía cạnh tiêu cực, những gì không nên 
làm. Tuy nhiên, giới luật trong Phật Giáo cũng bao hàm 
phần tích cực. Thí dụ như không nên nói dối, nói đâm 
thọc, nói thô lỗ, nói nhảm nhí, cũng hàm ý là nên nói 


188 | TỨ DIỆU ĐẾ 


lời chân thật, nói lời đem lại hòa hợp, lời thanh tao nhã 
nhặn, lời hữu ích... 


2. Ba chi Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định 
đẻ cập đến công phu thanh lọc tâm bằng pháp môn hành 
thiền: Thiền Vắng Lặng và thiền Minh Sát. 


3. Hai chỉ Chánh Kiến và Chánh Tư Duy vừa là bảng 
chỉ đường, lúc sơ khởi đưa khách lữ hành vàođúng con 
đường chân chính, vừa là đuốc tuệ soi sáng con đường 
theo từng bước một của hành giả, vừa là ánh Đạo Vàng, 
ánh Sáng Chân Lý Cùng Tột, sau khi hành giả viên mãn 
trải qua suốt Con Đường, là thành quả của công phu 
hoàn tất tốt đẹp cuộc hành trình. ánh sáng trí tuệ đến 
đâu thì đêm tối của Vô Minh lui dần khỏi đó. Mãi đến 
khi chỉ còn Chánh Kiến. Vô Minh hoàn toàn tan biến. 
Ta có thể sắp xếp như sau: 


GIỚI: 

Chánh Ngữ, 
Chánh Nghiệp 
Chánh Mạng 
ĐỊNH: 


Chánh Tinh Tấn 
Chánh Niệm 
Chánh Định 


Phạm Kứ Kbánb | 189 


TUẸ: 


Chánh Kiến 
Chánh Tư Duy 


Giới, Định, Tuệ là Con Đường Giải Thoát 


Khi kế tám chi của Bát Chánh Đạo thì Chánh Kiến và 
Chánh Tư Duy đứng đầu. Đến lúc xem như một pháp 
tu tập thì ba phần của Bát Chánh Đạo được kề theo thứ 
tự Giới, Định, Tuệ. Tuệ, vốn bao gồm Chánh Kiến và 
Chánh Tư Duy, lại được kế sau cùng. 


Như vậy, nhìn vào toàn diện, có phải đây là một lối 
trình bày thiếu nhất trí hay không? Không phải thiếu nhất 
trí mà hợp lý. Chánh Kiến ở mức sơ khởi là hiểu đúng 
con đường. Như người kia lạc nẻo, bỡ ngỡ trước nhiều 
ngã đường vì không biết chọn ngã nào, thì may thay, 
chợt thấy tắm bảng chỉ đường bên cạnh con đường 
mòn. Bảng chỉ đường là Chánh Kiến. Ở giai đoạn đầu 
tiên, Chánh Kiến là ánh sáng rọi vào chánh đạo, là sự 
hiểu biết chân chính dẫn dắt hành giả sơ cơ vào đúng 
con đường, và người có Chánh Kiến là người đã nhận ra 
con đường. Chánh Kiến tức sự hiểu biết chân chính, hay 
khả năng phân biệt chánh tà, phải dẫn đầu, phải hướng 
đạo toàn thê các chỉ khác của con đường, vì Chánh Kiến 
giúp hành giả hiểu biết về con đường, về khởi điểm, 


190 | TỨ DIỆU ĐẾ 


về hướng đi, và về mức đến cuối cùng của con đường. 
Muốn thực hành Giáo Pháp mà không có Chánh Kiến 
cũng giống như người kia leo lên xe, mở máy cho xe 
chạy, mà không biết phải đi về ngã nào vì chưa xem 
bản đồ, cũng không hỏi han ai trước. 


Người ấy sẽ gặp nguy cơ là không đi về hướng mà 
mình muốn đi, hoặc đi ngược chiều. Chánh Kiến cho 
hành giả một ý niệm về con đường. Chánh Tư Duy đặt 
hành giả vào con đường và chỉ hướng đi cho hành giả. 
Nhưng vai trò của Chánh Kiến và Chánh Tư Duy không 
chấm dứt tại đó. Khi hành giả vững bước trải qua suốt 
con đường từ Giới, Định, đến Tuệ, thì giai đoạn Tuệ 
cuối cùng này là Chánh Kiến và Chánh Tư Duy cao 
siêu, có hiệu năng đưa hành giả vượt thoát ra khỏi vòng 
sinh tử luân hôi: Giải Thoát. 

Phương pháp tu tập được trình bày theo thứ tự ba 
giai đoạn Giới, Định, Tuệ có thuận lý không? 


Để giải đáp thắc mắc này chúng ta hãy tìm hiểu mục 
tiêu cứu cánh của toàn thể Giáo Pháp nói chung, và Bát 
Chánh Đạo nói riêng, là gì. Đức Phật dạy rằng nước 
trong đại dương tuy mênh mông, nhưng chỉ có một vị 
là vị mặn. Cùng thế ấy, giáo lý mà Như Lai truyền dạy 
tuy rộng rãi, nhưng chỉ có một vị là vị giải thoát. Vậy, 
mục tiêu của Giáo Pháp cũng như của Bát Chánh Đạo 


Phạm Kữu Kbánb | 191 


là giải thoát, vượt ra khỏi mọi hình thức khổ đau của 
kiếp sinh tôn. 


Tại sao đau khô? Vì ái dục. Và ái dục vì vô minh. 


Vậy, muốn chấm dứt đau khổ phải phá tan vô minh. 
Vô minh là tối tăm, không thấy, không biết thực tướng 
của sự vật. Trí tuệ là tri kiến, là ánh sáng, là thấy và 
hiểu biết sự vật, thấu triệt sự vật như thật rằng sự vật là 
như vậy, là thấu đạt thực tướng của vạn pháp. Do đó, 
phương pháp tu tập của Phật Giáo nhằm phát triển trí 
tuệ, đối trị và phá tan vô minh. 

Đây là công trình dài dăng và cần phải kiên trì cố 
găng, liên tục tinh tấn. Khi ánh sáng trí tuệ được phát 
triển đến đâu thì đêm tối của vô minh bị đây lui đến đó, 
và dầu chỉ một tia nhỏ bé lu mờ của trí tuệ, cũng cần 
phải được phát triển do tâm an trụ, vắng lặng, không 
phóng dật, không xao lãng. 


Muốn thành đạt trí tuệ phải có tâm định. Và 
muốn định tâm, giới đức phải trang nghiêm. Một người 
hung dữ, thường gây nhiều tội ác, làm tôn thương, sát 
hại sinh linh, người trộm cắp, người dâm loàn, người 
gian đối, người có tính ưa đâm thọc, thô lỗ, nhảm nhí, 
người có tật rượu chè hút xách say sưa tất nhiên không 
thể làm cho tâm mình an tĩnh. Tâm dao động không thể 
an trụ. Tâm không an trụ sẽ không định. Trí tuệ không 
thể phát sinh nếu tâm không định. 


192 | TỨ DIỆU ĐẾ 


Bước đầu của phương pháp tu tập là Giới. Nhờ 
có giới đức làm nên tảng, hành giả trau giỏi tâm trí, 
tiến đến Định và dùng tâm định soi sáng sự vật, phát 
triển trí tuệ. Trí tuệ phá tan vô minh. Không vô minh tức 
không ái dục, và không ái dục tức không đau khổ. Vì 
lẽ ấy, Giới, Định, Tuệ là phương cách cởi mở trói buộc, 
tận diệt mọi ô nhiễm, mọi lậu hoặc, đề thoát ra khỏi khổ 
đau phiền lụy. Giới, Định, Tuệ là con đường giải thoát. 


Pháp này có công hiệu không, có ai kinh nghiệm 
thực hành chưa, và có phải dành riêng cho một hạng 
người tốt số nào không? 


Trong lịch sử được ghi nhận, Đức Phật là người đầu 
tiên khám phá và thực hành Bát Chánh Đạo. Ngài sinh 
ra là một người và không bao giờ tự xưng là Thần Linh 
hay hiện thân của Thần Linh. Một ngày tươi đẹp kia, 
tại Bodh-Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng), Ngài tận diệt mọi ô 
nhiễm, chứng ngộ thực tướng của vạn pháp và thành đạt 
Đạo Quả Phật. 


Sau ngày Thành Đạo, trọn 45 năm trường Ngài đi 
từ làng này đến làng khác, từ tỉnh nọ đến tỉnh kia, trên 
những con đường lớn và các nẻo nhỏ, cùng khắp miền 
Bắc xứ Ấn Độ đề mang lại cho nhân loại bức thông 
điệp hòa bình và phúc lợi và để truyền dạy giáo lý cao 
siêu. Các môn đệ Ngài đã đến với Ngài từ mọi tầng lớp 
xã hội, giàu sang quyền quý cũng như nghèo nàn khốn 


Phạm Kữu Kbánb | 193 


khổ, học rộng hiểu nhiều cũng như tối tăm dốt nát, đạo 
đức thánh thiện cũng như tội lỗi hư hèn, cả nam lẫn nữ, 
từ giả đến trẻ, tất cả đều được Ngài thu nhận như nhau 
và nhiều vị nhờ tỉnh tấn chuyên cần tu tập, đã thành đạt 
nhiều Đạo Quả cao thượng. 


Bát Chánh Đạo là con đường cũ xa xưa mà bao 
nhiêu vị Phật đã trải qua trong quá khứ. Trên con đường 
ấy bao nhiêu vị Độc Giác Phật và bao nhiêu vị A-La- 
Hán đã trải qua. Đức Phật chỉ khám phá chứ không tạo 
nên con đường. 


Bằng Cách Nào Bát Chánh Đạo 
Là Con Đường Giải Thoát? 


Băng cách nào chúng sinh bị trói buộc vào những kiêp 
sông đau khô trong vòng luân hôi? 


Nguồn gốc của mọi đau khổ là Ái dục. Ái dục nằm 
trong vô minh, và phát sinh do vô minh tạo điều kiện. 
Bị Ái dục và Vô minh bao phủ che lấp, chúng ta nhìn 
sự vật xuyên qua lớp mây mờ ấy và không thấy đúng sự 
thật. Vì không thấy đúng thực tướng của sự vật, chúng 
ta lầm lạc tự đồng hóa mình với sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức, xem ngũ uân là “ta”, là “của ta”. Với sự lầm lạc 
ấy chúng ta hành động, tạo nghiệp. Nghiệp quá khứ 
(Hành) đưa đến quả hiện tại là Thức, Danh-Sắc, Lục 


194 | TỨ DIỆU ĐẾ 


căn, Xúc, Thọ. Trong hiện tại, do nơi Thọ mà Ái phát 
sinh. Do Ái, Thủ, rồi Hữu phát sinh, đưa đến Sinh rồi 
Lão, Tử trong tương lai. Và như thế, vòng luân quân liên 
tục diễn tiến, mãi mãi từ vô lượng kiếp. (Xem sách Đức 
Phật và Phật Pháp, tác giả Narada Maha Thera, chương 
25, Thập Nhị Nhân Duyên) 


Chúng ta tạo nghiệp bằng thân, khẩu, ý. Trong 
ba đường ấy ý dẫn đầu, tâm là chủ. Có ý nghĩ trước mới 
có hành động bằng thân, hay bằng khẩu. Ý nghĩ phát 
sinh đo lục căn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý) tiếp xúc với 
lục trần (sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp) và chịu ảnh 
hưởng của những khuynh hướng tâm tính (anusaya) 
ngủ ngầm trong luồng nghiệp. Khuynh hướng tâm tính 
này nằm trên nền tảng vô minh. 


Như vậy, trong tiến trình đưa đến hành động chúng 
ta thấy có ba tầng lớp: 


a. Sâu thắm dưới đáy là lớp tâm tính ngủ ngầm trong 
luông nghiệp mà ta đã mang theo từ vô lượng tiên kiệp. 
Khuynh hướng tâm tính này nằm trên nền tảng vô minh 
và gây ảnh hưởng đến tư tưởng. 

b. Tầng lớp kế đó là tư tưởng (ý), những ý nghĩ, phát 
sinh do lục căn tiêp xúc với lục trân, và chịu ảnh hưởng 
của tâm tính ngủ ngầm trong luồng nghiệp. 

c. Tầng lớp cuối cùng, biểu hiện ra ngoài bằng việc 
làm (thân) hay lời nói (khâu). 


Phạm Kữu Kbá¡b | 195 


Lẫy cây quẹt làm hình ảnh cụ thể. Trên đầu cây quẹt 
có chất diêm, chứa đựng tiềm năng phát hỏa. Nếu để 
cây quẹt năm yên, thì không có gì xảy ra. Nhưng chất 
diêm có thể bùng cháy bắt luận lúc nào khi có người 
cầm cây quẹt, quẹt trên hộp diêm. Cũng giống như vậy, 
tiềm tàng sâu ân bên trong tâm tính chúng ta có những 
năng lực ngủ ngầm như vô minh, ái dục, tham, sân... 
Những năng lực này ngủ ngầm, bắt động, nhưng có thể 
khởi phát trỗi dậy bất cứ lúc nào hội đủ cơ duyên. Đó là 
tầng lớp dưới đáy sâu. 

Khi lục căn tiếp xúc với lục trần tức có lục thức. Thí 
dụ như mắt tiếp xúc với hình thể, hay tai tiếp xúc với 
âm thanh... tức có sự thấy, sự nghe... và từ đó phát sinh 
những ý nghĩ. Bản chất của những tư tưởng nảy như 
thế nào tùy nơi khuynh hướng tâm tính vốn sẵn ngủ 
ngầm trong luồng nghiệp mà ta đã mang theo từ trong 
quá khứ. Như cùng trong một cảnh ngộ, người bản tính 
nóng nảy thì giận dữ, còn người tâm tính từ ái nhu hòa 
thì có những tư tưởng dịu hiền. Cùng đứng trước một 
pho tượng Phật, người Phật tử thuần thành thì có những 
tư tưởng tôn kính, người thường, không phải Phật tử, thì 
dửng dưng, bình thản, còn người đã sẵn có ác cảm với 
Phật Giáo thì sinh tâm bất mãn. Dù sao, ngày nào chưa 
chứng đắc Đạo Quả A-La-Hán thì khuynh hướng tâm 
tính ngủ ngầm trong luồng nghiệp vẫn còn năm trong 
vô minh, và sẽ gieo ảnh hưởng đến ý nghĩ, việc làm và 


196 | TỨ DIỆU ĐẾ 


lời nói. Đó là tầng lớp thứ nhì, có thể ví với ý tưởng 
muốn quẹt cây quẹt trên hộp diêm. 

Cuối cùng, do sự thúc đây của những tư tưởng vừa 
phát sinh - như những ý nghĩ thắm nhuằn từ, bi, hỷ, xả 
hay những tư tưởng tham lam, sân hận, ganh ty... - ta có 
những hành động thanh cao, hiền dức hay hung ác, bạo 
tàn. Hành động này cũng như ngọn lửa bùng lên vì có 
người cầm quẹt, quẹt vào hộp diêm. Người ấy sẽ dùng 
lửa để thắp đèn, nâu bếp hay thiêu đốt một vật gì. Đây 
là tầng lớp hiển hiện ra ngoài, lớp thứ nhất, ví như băng 
tuyết trên mặt biên, chỉ để lộ trên mặt nước một phần 
nhỏ mà mọi người đều thấy. Phần lớn thì chìm đắm 
trong nước, ta không thấy. 

Giới có khả năng kiểm soát việc làm và lời nói, tầng 
lớp trên hết. Chánh Ngữ kiểm soát khẩu nghiệp. Chánh 
Nghiệp và Chánh Mạng kiểm soát thân nghiệp. 


Định thanh lọc tư tưởng, tầng lớp thứ nhì. Chánh 
Niệm theo dõi và phát giác các pháp - thiện và bắt thiện 
- chưa, hoặc đã phát sinh, hay biết, nhận diện, bạn hay 
thù đã đến hoặc chưa đến. Chánh Tinh Tấn ngăn chặn 
và diệt trừ bất thiện pháp, đồng thời phát triển và củng 
cô các thiện pháp, tức ngăn chặn quân thù chưa đến, 
tiêu diệt quân thù đã đến, đồng thời đón mừng, và cố 
giữ bạn lành. Chánh Định củng cố Chánh Niệm để phát 
huy trí tuệ. 


Phạm Kứu Kbánb | 197 


Tuệ diệt trừ những ô nhiễm tiềm tàng ngủ ngầm 
trong luồng nghiệp, tầng lớp cuối cùng dưới đáy sâu. 
ánh sáng của Chánh Kiến và Chánh Tư Duy lấn dần 
bóng tối của vô minh cho đến ngày tuyệt đối chỉ còn 
hào quang rực rỡ của trí tuệ. 

Với trí tuệ siêu phàm hành giả đã chứng ngộ thực 
tướng của vạn pháp là vô thường, khổ, vô ngã. Nhận 
thức chắc thật răng không có cái gì có thể là “ta” và 
“của ta”, tự nhiên hành giả không còn thương hay ghét, 
không “ái”, và đo đó không “thủ”, không “hữu”, chấm 
dứt tiến trình sinh tử, thoát ra khỏi vòng luân hồi, thành 
tựu trạng thái Vô Sinh Bắt Diệt, Tịch Tịnh Trường Cửu, 
Niết Bàn. 

Đứng về phương diện Thanh Tịnh Đạo, Chánh Ngữ, 
Chánh Nghiệp và Chánh Mạng đưa đến Giới Tịnh. 
Chánh Tinh Tân, Chánh Niệm và Chánh Định đưa đến 
Tâm Tịnh, giai đoạn thứ nhì. Cuối cùng Chánh Kiến 
và Chánh Tư Duy giúp thanh lọc Tri Kiến, gồm Kiến 
Tịnh, Đoạn Nghi Tịnh, Đạo Phi Đạo Trì Kiến Tịnh, và 
Kiến Tịnh. Như vậy, Bát Chánh Đạo thanh lọc chúng 
sinh trên suốt bảy giai đoạn của Con Đường Trong Sạch 
(Visuddhi Magsa, Thanh Tịnh Đạo). Bát Chánh Đạo 
là Con Đường dẫn chúng sinh từ bờ mê sang bến giác, 
từ phàm đến Thánh, là Con Đường Giải Thoát, Con 
Đường đưa đến hoàn toàn Tự Do. Đó là con đường lên 
từng bậc, tuy dài dăng nhưng châu toàn. 


198 | TỨ DIỆU ĐẾ 


Trong kinh Mahã Parinibbäna (Đại Niết Bàn), để trả 
lời một câu hỏi của Đạo Sĩ Subhadda, Đức Thế Tôn có 
lời dạy: 


“Trong bắt luận giáo đoàn nào, nếu không có Bát 
Chánh Đạo thì cũng không có hạng nhất đẳng sa-môn 
(Tu Đà Hoàn), cũng không có nhị đẳng sa-môn (Tư 
Đà Hàm), tam đẳng sa-môn (A-Na-Hàm), hay tứ đăng 
sa-môn (A-La-Hán). Trong giáo đoàn nào có Bái 
Chánh Đạo, này Subhadda, thì cũng có hạng nhất đăng, 
nhị đăng, tam đẳng và tứ đẳng sa-môn. Bát Chánh Đạo 
là con đường duy nhất. ” 


Vì là Con Đường Duy Nhất (ekãyana), Bát Chánh 
Đạo cũng là Con Đường Cũ Xa Xưa mà tất cả chư Phật 
và chư vị A-La-Hán quá khứ đều phải trải qua. 


Bát Chánh Đạo là con đường. Đức Phật là người đã 
khám phá con đường, đã vạch ra và rọi sáng con đường 
cho chúng sinh. Chư Tăng, những vị hội viên của Giáo 
Hội Tăng Già là những người đi trước, bước theo dấu 
chân của Đức Bồn Sư, và dẫn dắt chúng ta noi theo 
con đường. Nhưng phần chúng ta là phải kiên trì nỗ lực, 
tiễn bước trên con đường. Trong toàn thê Bát Chánh Đạo 
không có lời nào dạy ta van vái nguyện cầu để được 
giải thoát. 


Hãy lắng nghe lời dạy của Đức Kassapa (Ca Diệp): 


Phạm Kữu Kbánb | 199 


“Những bộ chân cường tráng đũng mãnh tiễn bước 
trên con đường gay go cam khổ, giữa đám giông to bão 
lớn, và trải qua bao nguy hiểm gian lao, để lần hôi trèo 
lên đỉnh núi. Người yếu sức nghiêng ngã bên này bên 
kia theo chiều gió, vẫn còn quanh quần dưới chân đôi 
và vì quá mệt mỏi, dừng bước lại nhiễu lần để nghỉ. 


“Con Đường Tám Chỉ (Bát Chánh Đạo) dẫn đến nơi 
an vui hạnh phúc cũng dường thế ấy. Người mạnh, kẻ 
yếu, người cao thượng kẻ thấp hèn, chúng ta cùng nỗ 
lực lần hồi tiễn bước trên con đường ấy. Có những bản 
tính cương quyết, không ngại bão bùng giông gió. Cũng 
có những tâm hôn ươn yếu, mỏi mệt, dừng bước nghỉ 
chân bên đường. 


“Tất cả chúng ta đêu có đủ tiễm năng vượt qua cơn 
giông tổ đề rồi một ngày kia, bước chân lên tận đỉnh núi 
cao, nơi tuyết phủ trắng trong rực rỡ chói lọi, trong ánh 
sáng mặt trời. 


jự 


